ĐOAN DUY HINH (Chủ biên) 
NGUYÊN VĂN HOA - VŨ QUANG 
NGÔ MAI THANH - NGUYÊN ĐỨC THÂM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


ĐOÀN DUY HINH (Chủ biên) 
NGUYÊN VĂN HOÀ — VŨ QUANG 
NGÔ MAI THANH — NGUYÊN ĐỨC THÂM 


Bài tập 


VẬT LÍ 


(Tái bản lần thứ sáu) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN. 


VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN ¡ 


ni nan si innnnnndnrann ximann ni s sai sinnnVai 


1.1. Khi đặt vào hai đâu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy 
_ qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dân đó tăng lên đến 36V 


1.2. 


1.5. 


thì cường độ dờng điện chạy qua nó là bao nhiêu 2? 


Cường độ dòng điện chạy qua một dày dẫn là 1,5A khí nó được mắc vào hiệu : 
điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tảng thêm 0,ŠA thì hiệu điện 
thế phải là bao nhiều ? 


Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua 
nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói ràng : Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đâu 
dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây khi đó có cường độ là 0,15A. Theo 
em kết quả này đúng hay sai 2 Vì sao 2? 


„ Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thị dòng điện chay qua nó 


có cường độ ómA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 
4mA thì hiệu điện thế là : 


A.3V. B. 8V, 
C. 5V. D. 4V. 


l.5. Cường độ dòng điện chạy qua một đây đân.phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện 


thế giữa hai đâu dây dẫn đó ? 

A. Không thay đổi khi thay đồi hiệu điện thế. 
B, Tỉ lê nghịch với hiệu điện thế. 

€. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế. 

D. Giảm khi tăng hiệu điện thế. 


1.ế. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một đây dẫn lên 4 lần thì cường độ đờng điện 
chạy qua dây dân này thay đối như thế nào 2? 


A. Tang 4 lần, B. Giảm 4 lân, 
C. Táng 2 lân. D. Giảm 2 lần. 


1.7. Đó thị nào dưới đày biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện chạy qua 
một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đảu dây dân đó 2 


: k À + 


UW O_ - UWy O ÚW O U£) 


Hình ï1.1 


I.8. Dòng điện đi qua một dây đản có cường độ I, khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây 
là 12V. Để dòng điện này có cường độ I; nhỏ hơn Ï¡ một lượng là 0,61, thì phải 
đặt giữa hai đầu dây này một hiệu điện thế là bao nhiệu ? 


A.7,2V. B.4,&V, 
Œ. I1,4V. D, 19,2V. 


1.9. Ta đã biết ràng đề tàng tác dụng của dòng điện, ví dụ như để đèn sáng hơn, thì - 
phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bớng đèn đó. Thế nhưng trên thực tế thì 
người ta hại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bớng đèn. Hãy giải thích tại sao. 


1.10. Cường độ dòng điện đi qua một dày dân là I¡ khi hiệu điện thế giữa hai đầu 
đây dẫn này là U¡ = 7,2V. Dòng điện đi qua dây dân này sẻ có cường độ I; 
lớn gấp Iị bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 
10,8V ? 


- 1.1. Khi đặt một hiện điện thế 10V giữa hai đầu một dây dẫn thì dờng điện đi qua nó 
có cường độ là 1,25A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đâu đày này đi một 
lượng là bao nhiêu để đồng điện đi qua dây chỉ cờn là 0,75A 2? 


ĐIỆN TRỞ CỦA DẦY DẪN - ĐỊNH LUẬTÔM _ ‡ 


Số on ri CỔ Ôn oi in các. CÔ G chhẾG: SG Ô. SG RUN GA HA 11CC COẾỔ, TÔI PSUS To DI Anh SA DOỷT To CƠ, 


2.1. Trên hình 2. vẽ đỏ thị biểu diển sự 
phụ thuộc của cường độ dòng điện 
vào hiệu điện thế của ba dây dân 
khác nhau. 


a) Từ đó thị, hãy xác định giá trị 
cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây 
dân khi hiệu điện thế đặt giữa hai đâu 
đây dân là 3V. 


b) Dây dân nào có điện trở lớn nhất ? 0ã... TT: > 
Nhỏ nhất 2 Giải thích bàng ba cách là. 
khác nhau. Hình 21 


2.2. Cho điện trở R = 15, 
a) Khi mắc điện trở này vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua nó có cường 
độ là bao nhiều ? 


b) Muốn cường đỏ dòng điện chạy qua điện trở tăng thêm 0,3AÁ so với trường 
hợp trên thì hiệu điện thế đặt vào hai đâu điện trở khí đó là bao nhiêu ? 


23. Làm thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế 
đặt giữa hai đầu vật dẫn bàng kim loại, người ta thu được bảng số liệu sau : 


a) Vẽ đồ thị biến diễn sự phụ thuộc của I vào U. 


b) Dựa vào đỏ thị ở câu a, hãy tính điện trở của vật đẫn nếu bỏ qua những sai 
số trong phép đo. 


2.4. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.2, Hị- 
điện trở R¡ = 10G, hiệu điện thế giữa 
hai đâu đoan mạch là Uy = 12V. 


a) Tính cường độ dòng điện l;¡ chay K MEN 

qua Rị. £ K: 
Hình 2.2 

b) Giữ nguyên Uy = l2V, thay điện trở 

R¿ bằng điện trở R›, khi đó ampe kế 2 


chỉ giá trị l = 2. Tính điện trở R¿. 
2.5. Điện trở của một dây đẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào đưới đây ? 
A. Tỉ lê thuân với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dản. 
B. Tỉ lê nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. 
C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây đẫn. 
D. Giảm khi cường độ dòng điện chạy qua dây dân giảm. 


2.6. Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đâu một điện trở R thì dòng điện chạy qua 
nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm ? 


I U R U 
À.U=m-: BI==: C.I=q: DR=x- 


2.7. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở ? 
A. Ởm (Đ). B. Oát (W). C. Ampe (À). D. Vôn (Vì. 


2.8. Trong thí nghiệm khảo sát định luật Ôm, có thể làm thay đổi đại lượng nào 
trong số các đại lượng gớm hiệu điền thế, cường đô dòng điện, điện trở dây dẫn 2 
A. Chỉ thay đối hiệu điện thế. B. Chí thay đồi cường đó dòng điện. 
C. Chỉ thay đối điện trở dây dẫn. D. Cả ba đại lượng trên. 


(1): Trong tất cả các bài tập của cuốn sách này, điện trở của ampe kế, dây nối, công tắc K rất nhỏ, 
được cơi là bàng 0, còn điện trở của vôn kế la vò cùng lớn. 


U 
2.9. Dựa vào còng thức R = T _có học sinh phát biếu như sau : “Điện trở của dây 
dân tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa bai đầu dày và tỉ lệ nghịch với cường độ 


đòng điện chạy qua dày”. Phát biểu này đúng hay sai ? Vì sao ? 


2.10. Đạt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một điện trở thì dòng điện đi qua điện trở có 
cường độ 0,15A. 
a) Tính trị số của điện trở này. 
b) Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở này lên thành 8V thì trị số của 
điện trở này có thay đổi không 7 Trị số cúa nó khí đó là bao nhiêu ? Dòng điên 
đi qua nỏ khi đó có cường độ là bao nhiêu ? 


2.11. Giữa hai đầu một điện trở R¡ = 20 có một hiệu điện thế là U = 3,2V. 
a) Tính cường độ dòng điện I¡ đi qua điện trở này khi đó. 


b) Giữ nguyên hiệu điện thế U đã cho trên đây, thay điện trở R¡ bằng điện trở 
R¿ sao cho dòng điện đi qua R¿ có cường độ lạ = 0,81;. Tính R¿. 


2.12. Trên hình 2.3 có vẻ đồ thị biểu 
diễn sự phụ thuộc của cường độ 
dòng điện vào hiệu điện thế đối 
với hai điện trở Rị và Ra. 


a) Từ đồ thị này hãy tính trị số 
các điện trở R, và Rạ. 


b) Tính cường đô dòng điện I;, 
l¿ tương ứng ổi qua mỏi điện 
trở khi lân lượt đát hiệu điện 
thế U = 1,§V vào hai đâu mỗi 
điện trở đó. 


U(V) 


Hình 23 


ĐOẠN MẠCH NỔI TIẾP 


"`. ï 


4.1. Hai điện trở R¡, R¿ và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A, B. 


a) Vẽ sơ đó mạch điện trên. 


b) Cho R¡ = $@, R› = 109, ampe kế chị 0,2A. Tính hiệu điện thể của đoan 
mạch AB theo hai cách. l 


4.2. Mới điện trở 10 được mác vào hiệu điện thế 12V. 


4.3. 


4.4. Cho mạch điện có sơ đó như hình 4.2, 


a) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó. 


b) Muốn kiểm tra kết quả tính ở trên, ta có thẻ đùng ampe kế đề đo. Muốn ampe 
kế chỉ đúng giá trị cường độ dòng điện đã tính được phải có điều kiện gì đối với 
ampc kế ? Vì sao ? 


Cho mạch điện có sơ đó như hinh 4.I, 
trong đó điện trở R¡ = 10, R; = 200, 
hiệu điện thế giữa hai đâu đoạn mạch 
ABbảng 12V, 


a) Số chỉ của vớn kế và ampe kế là bao 
nhiêu ? 


b) Chỉ với hai điện trở trên đây, nêu KH l0t 
hai cách làm tăng cường độ đòng điện 

trong mạch lên gấp ba lân (có thế 

thay đồi Uạp). 


trong đó điện trở R; = 5, R; = 15O, 
vôn kế chị 3V. 


a) Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu ? 


b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB 
của đoạn mạch. Hình 4.2 


9 


4.5, Ba điện trở có các giá trị là I0%3, 200, 302. Có thế mắc các điện trở này như thế 
nào vào mạch có hiệu điện thế 12V để dòng điện trong mach có cường độ 0,4A ? 
Vẽ sơ đồ các cách mắc đó. 


4.6. Cho hai điện trở, R; = 200 chịu được dòng điện có cương độ tối đa 2Á và 
R¿ =40© chịu được dòng điện có cường đò tối đa Í,5A. Hiệu điện thế tốt đa 
có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gớm Rị nối tiếp R; là : 


A. 210V. B. 120V. 


C. 90V, D. 100V. 


4.7. Ba điện trở Rị = 5Ô, R; = I0O, R; = L5 được mắc nối tiếp nhau vào hiệu 
điện thế 12V, 


a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. 


4.8. Đạt hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gổm điện trở Rạ = 40 và 
Rạ =806 mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này là bao 
nhiêu 2 


A.0,1A. B.0,15A. C.0,45A. D. 0,3A. 


4.. Một đoạn mạch gồm hai điện trở Rị và R¿ = 1,5R¡ mắc nối tiếp với nhau. Cho 
đòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở 
R¿ là 3V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu 2 


A. 1,5V. B. 3V. C.4,5V, D.?,5V. 


4.10. Phát biểu nào dưới đày không đúng đối với đoan mạch gồm các điện trở mắc 
nối tiếp ? 
A. Cường độ đòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch. 
B. Hiệu điện thế giữa hai đảu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai 
đáu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch. 
€. Hiệu điện thế giữa hai đảu đoạn mạch bảng hiệu điện thế giữa hai đầu môi 
điện trở mắc trong đoan mạch. 


D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuậà với 
điện trở đó. 


« 4.IÍ. Đoạn mạch gém các điện trớ mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm 
nào dưới đây ? 
A. Đoan mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở. 
B. Đoan mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở. 
C. Dòng điện chạy qua các điện trở của đoan mạch có cùng cường độ. 


D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc liên tiếp với nhau và không có mach rẻ. 


4.12. Đặt một hiệu điện thế Ủ¿p vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở Rị và R¿ 
mắc nối tiếp. Hiệu điên thế giữa hai đầu mời điện trở tương ứng là U;, U;. Hệ 
thức nào dưới đây là không đúng ? 


A. RÑAn=ER; + Rạ. 


B. làng = H) =b. 
U R 

C.c=c.. 
U, R¿ 


D. ỦAp =Uy + U¡. 


413. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu 
một đoan mạch có sơ đồ như trên hình 
4.3, trong đó các điện trở Rị = 3Ó, 
R; =6@. Hỏi số chỉ của ampe kế khi 
công tác K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn 
bao nhiêu lần so với khi công tác K : 
mở ? Hình 43 
A, Nhỏ hơn 2 lần. 

B. Lớn hơn 2 lân. 
C. Nhỏ hơn 3 lân. 
D. Lớn hơn 3 lán. 


4.4. Đạt một hiệu điện thế U = 6V vào hai đâu đoạn mạch gốm ba điện trở 
R¡ =3 ; R; = 5Ø và R: = 7Ó mắc nối tiếp. 
a) Tính cường độ dong điện chạy qua mỗi điên trở của đoạn mạch trên đây. 
b) Trong số ba điện trở đã cho, hiệu điện thế giửa hai đầu điện trở nào là lớn 
nhất ? Vì sao ? Tính trị số của hiệu điện thế lớn nhất này. 


11 


4.I5. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu 


đoạn mạch có sơ đỏ như trên hình 4.4, 
trong đó điện trở R; = 462, R¿ = 59. 


a) Cho biết số chỉ của ampe kế khi 
cóng tắc K mở và khi K đóng hơn kém 
nhau 3 lần. Tính điện trở Ra. 


b) Cho biết U = 5,4V. Số chỉ của 
ampe kế khi công tắc K mở là bao 
nhiêu 2 


4.lá. Đạt một hiệu điện thế U vào hai đầu 


12 


một đoan mạch có sơ đỏ như trên hình 
4.5. Khi đớng công tác K vào vị trí Í 
thì ampe kế có số chí l¡ = I, khi 
chuyền công tắc này sang vị trí số 2 
thì ampe kế có số chỉ là l; = nã còn 
khi chuyền K sang vị tri 3 thì ampe kế 
có số chỉ Ïx = s , Cho biết R¡ = 39, 
hãy tính R; và Ra. 


Hình 44 


Hình 45 


ĐOẠN MẠCH SONG SONG 


5.1. Cho mạch điện có sơ đỏ như hình 5ã. !, 


5.2. 


trong đó R¡ = 15, R› = 10, vốn kế 
chi 12V. 


a) Tính điện trở tương đương của 
đoạn mạch. 


b) Số chi của cac ampe kế là bao 
nhiêu 2 


Cho mạch điện có sơ đỏ như hình 5.2, 
trong đó R. = 59, R› = L0, ampe kế 
Ấy chỉ 0,6A. 

a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB 
của đoạn mạch. 


b) Tính cường độ dòng điện ở 
mạch chính. 


5.4. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.3, 


trong đóR; =20@, R; =30, ampe kế 
A chỉ 1,2A. Số chị của các ampe kẻ 
A¡ và A+ là bao nhiêu 


Hình 5.2 


Hình 5.3 


5.4. Cho hai điện trở, Rị = 15O chịu được đòng điện có cường độ tối đa 2À và 
R› = I0 chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1À. Hiện điện thể tối đa có 
thể đát vào hai đầu đoan mạch gồm R¡ và R; mắc song song là : 


A. 40V. B. 10V. 
€. 30V. D. 25V. 


5.5. 


S.ố. 


3.7. 


5.8. 


S.2. 


Cho mạch điện có sơ đỏ như hình 5.4, 
vòn kế chỉ 36V, ampe kế A chỉ 3A, 
R,=309. 

a) Tính điện trở Ra. 

b) Số chỉ của các ampe kế A¡ và À; là 
bao nhiêu ? 


Ba điện trở Rị =I09, R; = Ra =209 Hình 5.4 
được mác song song với nhau vào : 
hiệu điện thế 12V. 


a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 
b) Tính cường độ dòng điên chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẻ. 


Hai điện trở R¡ và R„ = 4R¡ được mắc song song với nhau. Khi tính theo R¡ thị 
điện trở tương đương của đoạn mạch này có kết quả nào dưới đây ? 
A. 5R.. B. 4R:. 
C. 0,8R;y. D. 1,25R¿. 
Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở Rị = 4© và 
R¿ = 12 mắc song song có giá tri nào dưới đây ? 
A. 168. B. 480. C. 0,339. D.39. 
N2 

Trong mạch điện có sơ đồ như hình Ụ 
3.5, hiêu điền thế U và điện trở Rị I R¿ Ĩ 


được giữ không đối. Hỏi khi giám dán 


điện trở R› thì cường độ Ï của dòng 
điện mạch chính sẽ thay đối như thế Ra 


nào 2 
A. Tăng. B. Không thay đối. Hình 5.5 
C, Giảm. D, Luc đầu tăng, sau đó giảm. 


5.10. Ba điện trở Rị = 5Ố, R¿ = 106 và Rạ = 309 được mắc song song với nhau. 


Điện trở tương đương của đoạn mạch song song này là bao nhiêu 2 
A. 0,339. B. 3Ø. 
€. 33,390. D. 459. 


5.11. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 7U 
5.6, trong đớ điện trở Rị = 6Ô ; 
dòng điện mạch chính có cường độ Ẻ Bì 
[ = 1,2A và dòng điện đi qua điện 


trở R› có cường độ l; = 0,4A. I;_ Rạ 
a) Tính R¿. 
b) Tính hiệu điện thế U đặt vào hai Hình 5.8 


đầu đoạn mạch. 

c) Mác một điện trớ Rạ vào mạch 
điện trên, song song với Rị và R¿ thì 
dòng điện mach chính có cường độ là 
1,5A. Tính R; và điện trở tương 
đương R,¿ của đoạn mạch này khi đó. 


5.I2. Cho một ampe kế, một hiệu điện thế U không đổi, các đây dẫn nối, một điện 
trở R đã biết giá trị và một điện trở R, chưa biết giá trị. Hay nêu một phương 
án giup xác định giá trị của R, (vẻ hình và giải thích cách làm). 


5,12. Cho một hiệu điện thế U = 1,8§V và hai điện trở Rị, Rạ. Nếu mắc nối tiếp hai 
điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện đi qua chúng có cường độ 
l¡ =0,2A ; nếu mắc song song hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện 
mạch chính có cường độ I; =0,9A. Tính Rị, R¿. 


3.14. Môót đoạn mạch gởm ba điện trở R¿ 
R,=90;R; = 1§O và R: = 24Ô be —= 
được mắc vào hiệu điện thế U = 3,6V (A) R 
như sơ đồ trén hình 5.7. Dan 
a) Tính điện trở tương đương của Ra 
đoạn mạch. mm 
b) Tính sẽ chỉ I của ampe kế A và số (A) 
chỉ I¡ của ampe kế A;. : 0n) TT” 
Hình 57 


ế.1. 


é.2. 


&.ã. 


BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM 


Hai điện trở Rị = R¿; = 209 được mác vào hai điểm À, B. 


a) Tính điện trở tương đương R„¿ của đoạn mạch AB khi R¡ mắc nối tiếp với 
Rạ. R„„¿ lớn hơn hay nhỏ hơn mới điện trở thành phán ? 


b) Nếu mắc R¡ song song với R› thì điện trở tương đương R4 của đoan mạch 
khi đó là bao nhiều ? R!¿ lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần ? 
c) Tính tỉ số ca, 
tả 
Hai điện trở R¡ và R; được mắc theo M N 
hai cách vào hai điểm M, N trong sơ đồ 
hình 6. L, trong đó hiệu điện thế U =6V. 
Trong cách mắc thứ nhất, ampe kế 
chỉ 0,4A. Trong cách mác thứ hai, xe U 
ampc kế chỉ 1,8A. 


a) Đó là hai cách mắc nào ? Vẽ sơ đồ 
từng cách mắc. 


b) Tính điện trở Rạ và Rạ. 


Hình 6.! 


Hai bóng đèn giống nhau sáng binh thường khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu 
mới đèn là 6V và dòng điện chạy qua mời đèn khi đó có cường độ là 0,5A (cường 
đó dòng điện định mức). 

Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thể 6V, Tính cường độ dòng điện chạy 
qua đèn khi đó. Hai đèn có sáng bình thường không ? Vì sao ? Cho rằng điện trở 
của mới bơng đèn trong trường hợp này có giá trị như khi sáng bình thường. 


õ.4*. Hai bớng đèn có cùng hiệu điện thế định mức 110V ; cường độ dòng điện định 


ế.5, 


16 


mức của đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn thứ hai là 0,36A. Có thể mắc nối tiếp 
hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không 2 Tại sao 2 


Ba điện trở cùng giá trị R = 309. 


a) Có mấy cách mắc cả ba điện trở này thành một mạch điện 2 Vẻ sơ đó các cách 
mắc đó. 


b) Tính điện trở tương đương của mỏi đoạn mạch trên. 


ó.6. 


é.7. 


é.8. 


éó.?. 


Cho mạch điện ÀB có sơ đồ như hình 


Ra 
6.2, trong đó điện trở Rị = 3r : R› =r ; 
Rạ = ór. Điện trở tương đương của Rạ Rạ 
đoạn mạch này có giá trị nào dưới 
đây? 
A B 


A.0,75t. B.3r. 
C. 2.Ìr. D. lũ. 


Hình 6.2 


Các điện trở R là như nhau trong các đoạn mạch có sơ đó trong hình 6.3 dưới 
đây. Hỏi điện trở tương cc của đoạn mạch nào là nhỏ nhất ? 


R .R 
ˆ 


Hình 6.3 


Điện trở tương đương của đoạn mạch 
AB có sơ đồ như trên hình 6,4 là 
Rap = 106, trong đó các điện trở 
R.=76;R; = 129. Hỏi điện trở R, 
có giá trị nào dưới đây ? 


A. 99. B. 5@. Hình 6.4 
Œ, 4. D. 159. 


Điện trở R¡ = 6 ; R¿ = 9Ô ; R; = 15 chịu được dòng điện có cường độ lớn 
nhất tương ứng là I¡ = 5A ; lạ =2A và Iạ = 3A. Hỏi có thể đặt một hiệw điện thế 
lớn nhất là bao nhiêu vào hai đảu đoạn mạch gỏm ba điện trở này nổi tiếp với 
nhau ? 

A. 45V, B. 60V. 

€. 93V. D. 150V. 


2.BT VẶT LÍ 8A. 17 


&.1O. Khi mắc nối tiếp hai điện trở R¡ và R; vào hiệu điện thế 1,2V thì dòng điện 
chạy qua chúng có cường độ Ï = 0,12A. 


a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp này. 


b) Nếu mắc song song hai điện trở nói trên vào một hiệu điện thế thì dòng điện 
chạy qua điện trở Rị có cường độ I¡ gấp 1,5 lân cường độ Ï; của dòng điện chạy 
qua điện trở R¿. Háy tính điện trở Rị và R›. 


6.11. Cho ba điện trở là R¡ = 60 ; R; = 12 và Rạ = I8@. Dùng ba điện trở này đẻ 
mắc thành đoạn mạch song song có hai mạch rẻ, trong đó một mạch rẻ gồm hai 
điện trở mắc nối tiếp. 

a) Vẻ sơ đồ của các đoạn mạch theo yếu câu đã nêu trên đây. 


b) Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch này. 


ấ.2. Cho mach điện có sơ đó như hình 6.5, 
trong đó các điện trở Rị, = 09 ; 
R; =150;R¿ = 10© ; dòng điện đi qua 
R¿ có cường độ là I: = 0,3A. 


a) Tính các cường độ dòng điện Ï¡, l¿ 
tương ứng đi qua các điện trở R¡ và R¿. 
b) Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu đoan 
mach AB. 


Š.13. Hãy chứng minh ràng điện trở tương đương R„¿ của mới đoạn mạch song song, 
chắng hạn gồm ba điện trở R¡, R;, Rạ mắc song song với nhau, thì nhỏ hơn mỗi 
điện trở thành phân 


(R„ < Rị; Rị¿¿ < Ra ; Rịa < Ra) 


ó.l4. Cho mạch điện có sơ đỏ như hình ó.6, 

trong đó các điện trở Rị = 14 ; 
R;ạ =8@; Ra = 24G ; dòng điện đi qua 
Rị có cường độ là Ï¡ = 0,4A. 


a) Tính các cường độ dòng điện l›, lạ 
tương ứng đi qua các điện trở R; và Ra. 


b) Tính các hiệu điện thế Ư¿c ; Up và Hình 6.8 
Uanp. 


2.BT VẶT LÍ 9-8 


BÀI 7 
SỰ PH, THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ 
VÀO CHIÊU DÀI DÂY DẪN 


7.1. Hai day dàn bằng nhôm có cùng tiết điện, một dây đài 2m có điện trở R¡ và dây kia 
dài 6m có điện trở Rạ. Tính tỉ số " 
2 

7.2. Một dây dẫn đài I20m được dùng để quấn thành một cuộn dây. Khi đát hiệu 


điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 
125mA. 


a) Tính điện trở của cuộn dây. 


b) Mỗi đoạn dài !m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu ? 


7.3. Hình 7.I biếu điển một đoạn dây dẫn A M N B 


AB đồng chất, tiết diện đều, hai điềm L_—__* rẽ _____—_ 


M và N chia dây dân AB thành ba 


đoạn đài bàng nhau : AM =MN =NH. Hình 7 † 
Cho dòng điện cường độ Í chạy qua 
đây dẫn này, 


a) Hãy cho biết hiệu điện thế U, p bằng bao nhiêu lản hiệu điện thế Uy. 
b) Hãy so sánh hiệu điện thế ỦAy và Up. 


7.4. Một dây dân băng đồng dài /¡ = 1Om có điện trở R¡ và một dây dân bằng nhôm 
đài ¿2 = 5m có điên trở R›. Câu trả lời nào dưới đày là đúng khi so sánh Rị với 
R;? 

A. Rạ = 2R¿. B. R¿ < 2R¿. 


C.R.>2R¿. D. Không đủ điều kiện đề so sánh Rị với Rạ. 


7.5. Điện trở của dây dân không phụ thuộc vào yếu tố nào đưới đây 2 
A. Vạt liệu làm dây dân. B. Khối lượng của đây dân. 
C. Chiêu đài của dây dân. D. Tiết điện của dây dản. 


18 


7.6. 


7.7. 


7.8. 


7.9. 


Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dân vào chiều dài dây dẫn, cân phải 
xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào ? 


A. Các dây dân này phải có cùng tiết điện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng 
có chiều đài khác nhau. 


B. Các dây dân này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng 
có tiết điện khác nhau. 


C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng jiết diện, nhưng được làm bằng 
các vật liệu khác nhau. 


D. Các dây dân này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và 
tiết điện khác nhau. 


Dây tóc một bóng đèn khi chưa mắc vào mạch có điện trở là 246, Mỗi đoạn dài 
1cm của dây tóc nàãy có điện trở là 1,5%. Tính chiều đài của toàn bộ sợi đây tóc 
của bóng đèn này. 


Đường dây dẫn của mạng điện trong mớt gia đình nếu nối dài liên tiếp với nhau 
sẽ có chiều dài tổng cộng là 500m và điện trở của mới đoạn có chiều dài Im của 
đường đây này có điện trở trung bình là 0,026. Tính điện trở tông cộng của toàn 
bộ đường dây dân nối dài liên tiếp này. 


Đoạn dây dân nối từ cột điện vào một gia đình có chiếu dài tống cộng là 5Öm 
và có điện trở tổng cộng là 0,5. Hới mới đoạn dài 1m của dây này có điện trở 
là bao nhiêu ? 


7,10. Người ta muốn quấn một cuộn dây dẫn điện trở quanh một lôi sứ hình trụ tròn 


7.1. 


20 


với đường kính lõi sứ là L,5cm. Biết Im dây quấn có điện trở 2, Hỏi cuộn dây 
này gồm bao nhiêu vòng dây nếu điện trở của cả cuộn dây là 30 ? Biết ràng, 
các vòng đây được quấn sát nhau thành một lớp. 


Có trường hợp bếp điện sử dụng dây nung là dây mayso bị đứt, ta có thể nối 
chỏ dây bị đứt lại để tiếp tục sử dụng. Hỏi khi đó điện trở của dây nung này và 
cường độ dòng điện đi qua nó thay đồi như thế nào so với trước ? Vị sao ? Biết 
rảng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây vẫn như trước. 


8.1. 


9.2. 


8.3. 


SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ | 
VÀO TIẾT DIỆN DẦY DẪN ] 


Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết diện và điện trở tương ứng là 
Sụ, Rị và S;, Rạ. Hệ thức nào dưới đây là đúng ? 


A. SRị = SạR¿. 


C. RIR¿ = SịSa. 
D. Cả ba hệ thức trên đều sai. 


Hai dây dẫn bằng nhóm có chiều dài, tiết điện và điện trở tương ứng là j¡, S¡, 
R¿ và j2, S¿, Rạ. Biết ?¡ = 4b và ŠS¡ = 25›. Lập luận nào sau đây về mối quan hệ 
giữa các điện trở R¡ và R¿ của hai dây dân này là đúng 2 


A. Chiều dài lớn gấp 4, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở lớn gấp 4.2 = 8 lần, 

vậy Rị =8R¿. 

B. Chiều dài lớn gấp 4 thì điện trở nhó hơn 4 lần, tiết điện lớn gấp 2 thì điện trở 
Ẹ R 

lớn gấp 2 lân, vậy R;= sờ : 

C. Chiếu dài lớn gấp 4 thì điện trở lớn gấp 4 lần, tiết điện lớn gấp 2 thì điện trở 

nhỏ hơn 2 lần, vậy R¡ = 2R:. 

D. Chiều dài lớn gấp 4, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở nhỏ hơn 4.2 = 8 lần, 

Rạ 


vậy R: = sẽ 


Hai dây dẫn bằng đóng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện ŠS¡ = 5mmˆ 
và điện trở R¡ = 8,5. Day thứ hai có tiết diện S; = 0,5mm”. Tính điện trở Rạ. 


8.4. Một dây dân bàng đóng có điện trở 6,8 với lôi gồm 20 sợi dây đồng mảnh. 


Tính điện trở cúa mới sợi đây mảnh này, cho rằng chúng có tiết điện như nhan. 


21 


8.5%, Một dây nhỏm đài /¡ = 200m, tiết điện S¡ = Imm” thì có điện trở R. = 5,69. 


8.ó. 


8.7. 


8.8. 


8.9. 


22 


Hỏi một dày nhôm khác tiết diện Sy = 2mm” và điện trở R; = 16,8© thì có chiền 
dài ¿; là bao nhiêu ? 


Đề tìm hiểu sự phụ thuộc cúa điện trở dây dân vào tiết điện dây dân, cản phải 
xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào ? 


A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng 
có chiều dài khác nhau. 


B. Các dây dân này phải có cùng chiều đai, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng 
có tiết điện khác nhau. : 


C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng 
các vật liệu khác nhau. 


Ð. Các đây dẫn này phải được làm từ cùng một vật Hệu, nhưng có chiều dài và 
tiết diện khác nhau. 


Một dây dẫn đồng chất có chiếu dài J, tiết điện đều S có điện trở là §@ được gập 
đôi thành một dây dẫn mới có chiều dài ~ Điền trở của dây dân mới này là 
bao nhiêu 2 : 

A.4. B. 69. 

C. 8O. D. 2Ø. 


Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu, dây thứ nhất đài hơn dây thứ hai 
8 lần và có tiết điện lớn gấp 2 lản so với dây thứ hai. Hỏi dây thứ nhất có điện 
trở lớn gấp mấy lần dây thứ hai ? 


A. 8 lân. B. 10 lân. 
Œ. 4 lần. D. 16 lần. 


Một dây đóng dài 10ÔÖm, có tiết diện ImmF thì có điện trở là 1,7, Mội dây 
đồng khác có chiều dài 200m, có điện trở L7 thì có tiết điện là bao nhiêu ? 


A. 5mmẺ. B. 0.2mm. 


C. 0,05mm'. D. 20mm. 


8.10. Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, có điện trở, chiều đài và tiết 
điện tương ứng là Rị, /¡, S¡ và Rạ, j¿, S;. Hệ thức nào dưới đây là đúng 2 


Rị R; 

A.Ri.h. 3y =E¿. b. Sà. hàn SN: . 
R 5 L Ƒ 

Šì tồi R›Š; 


8.11. Một dây cáp điên bàng đóng có lõi là L5 sợi đây đồng nho xoắn lai với nhau. 
Điện trở của mỗi sợi dây đồng nhỏ này là 0,9. Tính điện trở của đày cáp 
điện này. 


8.12. Người ta dùng dây nikêhn (một loại hợp kim) làm dây nung cho một bếp điện. 
Nếu dùng loại đây này với đường kính tiêt diện là 0,6mm thì cán dây có chiều 
đài là 2,88m. Hỏi nếu không thay đổi điện trở của dây nung, nhưng dùng dây 
loại này với đường kính tiết diện là 0,4mm thì dây phải có chiều đài là bao 
nhiêu 2 


8.15. Cuộn dây thứ nhất có điện trở là R, = 209, được quấn bằng dây dẫn có chiều 
dài tống cộng là í¡ = 40m và có đường kính tiết điện là dị = 05mm. Dùng dây 
dẫn được lam từ cùng vật liệu như cuộn dây thứ nhất, nhưng có đường kính tiết 
diện của đây là dạ = 0,3mm để quấn mót cuộn dây thứ hai, có điện trở R› = 309, 
Tính chiếu đài tổng cộng của dây dân dùng để quấn cuộn dây thú hai này. 


23 


SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ | 


VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN | 


9.{. Trong số các kim loại đóng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dân điện tốt nhất ? 
A. Sắt. B. Nhôm. 
C. Bạc: D. Đông. 


9.2. Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfam, kim loại nào dân điện 


kém nhất ? 
A. Vonfam. B. Sát. 
C. Nhớm. D. Đồng. 


9.5,Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết điện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có 
điện trở R¡, đây thứ hai bằng đồng có điện trở R¿ và dây thứ ba bằng nhôm có 
điện trở R;. Khi so sánh các điện trở này, ta có : 


A.,RI>R;>R:. B.Rị¡>R:>R:. 
C. Rạ>R)¡>R¿. D. Ra >R¿ >R:. 


9.4. Một sợi dây đồng đài I00m có tiết diện là 2mm”. Tính điện trở của sợi dây đồng 
này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10 ŠQ.m. 


9.5. Một cuộn dây dân bằng đồng với khối lượng của dây dàn là 0,5kg và dây dẫn 
có tiết điện Imm“. 


a) Tính chiều dài dây dân, biết khối lượng riêng của đóng là § 900kg/m”. 
b) Tính điện trở của cuôn đây này, biết điện trở suất của đồng là 1,7. I03Q.m. 


24 


9.á. 


9.7. 


9.8. 


9.9. 


Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào vật liệu làm dây dán, 
cản xác định và so sánh điện trở của các dây dân có những đặc điểm nào 
dưới đây ? 


A, Các đây dẫn có chiều dài, tiết điện khác nhau và được làm từ các vật liệu 
khác nhau. 


B, Các đây dắn có chiều dài, tiết điện khác nhau và được làm từ cùng một loại 
vật liệu. 


C. Các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có tiết diện như nhau và được làm từ 
cùng mội loại vật liệu. 


D. Các dây dẫn có chiều dài, tiết điện như nhau và được làm từ các vật liệu 
khác nhau. 


Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.108Q.m, của vonfam là 5,5.10 0m, của 
sắt là 12,0.10 °O.m. Sự so sánh nào dưới đây là đúng ? 


A. Sắt dẫn điện tốt hơn vonfam và vonfam dẫn điện tốt hơn nhôm. 
B. Vonfam dẫn điện tốt hơn sắt và sát đẫn điện tốt hơn nhôm. 
€. Nhôm dản điện tốt hơn vonfam và vonfam dẫn điện tốt hơn sắt. 
D. Nhôm dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn vonfam. 


Dây dẫn bằng đớng được sử dụng rất phố biến. Điều này không phái vì lí do 
nào dưới đây ? 

Á. Dây bằng đóng chịu được lực kéo căng tốt hơn dây bằng nhóm. 

B. Đóng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhớm. 


Œ. Đóng là chất dân điện vào loại tốt nhất trong số các kim loai và tốt 
hơn nhóm. 


D. Đóng là vật liệu không quá đắt so với nhớm và để kiếm. 


Hệ thức nào dưới đây biểu thi mối quan hè giữa điện trở R của dày dẫn với chiều 
dài í, tiết điện S của dây dắn và với điện trở suất p của vật liệu làm dây đản ? 
S ¡ 
A.R=p—. B.R=——. 
P7 R nS 


!§ Ị 


25 


9.10. Một cuộn dây điện trở có trị số là 10 được quấn bằng dây nikẻlin có tiết điện 
là 0,1mmÊ và có điện trở suất là 0,4.10S.m. 


a) Tính chiếu dài của dây nikêlin dùng đề quấn cuôn đây điện trở này. 

b) Mác cuộn dây điên trở nói trên nối tiếp với một điện trở có trị số là 5 và đặt 
vào hai đầu đoạn mạch nôi tiếp này một hiệu điện thể là 3V. 'Tính hiệu điện thế 
giừa hai đầu cuộn đây điện trờ. 


9.11. Người ta dùng đây nicrom có điện trở suất là 1,1.10”Q.m để làm dây nung cho 
một bếp điển. Điện trở của dây nung này ở nhiệt độ bình thường là 4,52 và có 
chiều đài tổng cộng là 0,8m. Hỏi dây nung này phải có đường kính tiết điện là 
bao nhiêu 


9.2. O các nhà cao tảng, người ta thường láp cót thu lôi để chõng sét. Dây nối đáu 
cột thu lôi xuống đất là dày sát, có điện trở suất là 12,0.10#Q.m. Tính điện trở 
của môi dây dẫn bằng sắt này nếu nó dài 4Öm và có đường kính tiết diện 
là §mm. 


9.14. Ghép mỏi đoan câu ở cột bên trái với một đoan câu ở cót bèn phải để thành 
một câu hoàn chỉnh và có nội dung đúng. 


a) Hiện điện thế giữa hai đầu đoạn 1. tỉ lệ thuận với các điện trở. 
mạch 

2. tỉ l nghịch với các điện trở. 
b) Điện trở của đây dẫn 

3. bằng tích giữa cường độ dòng 
€) Đối vơi đoạn mạch nỡi tiếp. hiệu điện chạy qua đoạn mạch và điện 
điện thế giữa hai đầu mỏi điện trở trở của đoan mạch. 


4. tỉ lệ thuận với chiều đài, tỉ lệ 


nghịch với tiết diện của dây và phụ 
thuộc vào vật liệu lam dây. 


26 


_ BIỂN TRỢ - - ĐIỆN TRỞ DŨNG TRONG KỈ THUẬT 


10.1. Cân làm môt biến trở có điện trở lớn 10.4. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 


nhất là 3062 bằng dây dân nikêlin có 
điện trở suất 0,40.105Q.m và tiết 
diện 0.5mm”. Tính chiều dài của dây 
dẫn. 


1Ô,2. Trên một biến trở con chạy có ghi 
308 — 2,5A. 


a) Hay cho biết ÿ nghĩa của hai số 
ghi này. 

b) Tính hiếu điện thế lớn nhất được 
phép đát lén hai đầu cuộn dây của 
biến trở. 

c) Biến trở được làm bằng dày hợp kim 
mIicfom có điên trở suất 1,10.10 50m 
và có chiểu dài 5Öm. Tĩnh tiết điện 
của dây dẫn dùng đề làm biến trở. 


IO.3. Cuộn dây của một biến trở con 
chạy được lam bằng hợp kim nikelin 
có điện trở suất 0,40.10 50m, có 
tiết điện đều là 0,60mmẺ và góm 500 
vòng quân thành mội lớp quanh lõi 
sử trụ tròn đường kính 4cm. 


a) Tính điên trở lớn nhất của biến 
trở này. 


b) Hiệu điên thế lớn nhất được phép 
đặt lên hai đâu cuộn dây của biến trở 
là 67V. Hỏi biến trở này chịu được 
dong điện có cường độ lớn nhất là 
bao nhiều ? 


10.1, trong đó hiệu điện thế giữa hai 
điểm A và B được giữ không đối và 
đèn sáng bình thường khi biến trở có 
điện trở bảng 0. Câu phát biểu nào 
dưới đây là đúng ? 

A. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyền 
con chạy cúa biến trở vẻ đầu M, 


B. Đèn sáng yếu đi khi di chuyển con 
chay của biến trở vẻ đầu M. 


C. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyên 
con chạy của biến trở về đầu N. 


D, Cá ba câu trên đều không đúng. 


Hình 10.1 


27 


10.5. Một bớng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V và cường độ dòng điện định mức 


1O.ó. Trong mạch điện có sơ đó vẽ ở 


1Ó.7. Hiệu điện thế U trong mạch điện có 


28 


04A được mắc với một biến trở con chạy đề sử dụng với nguớn điện có hiệu 
điện thế không đối 12V, 

a) Đèn và biến trở phải mắc với nhau như thế nào để đèn có thể sáng bình 
thường ? Vẽ sơ đỏ mạch điện này. 


b) Đề đèn sáng bình thường thì phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiệu 2 


c) Nếu biến trở có điện trở lớn nhất là 40© thì khi đèn sáng bình thường dòng điện 
chạy qua bao nhiêu phản trăm (%) tống số vờng dây của biến trở ? 


hình 10.2, nguồn điện có hiệu điện thế 
không đồi 12V. 


a) Điều chỉnh con chạy của biến trở 
đề vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 
0,5A. Hỏi khi đó biến trở có điện trở 
là bao nhiêu ? 


Hình 10.2 
b) Phải điều chính biến trở có điện trở 
là bao nhiêu đế vôn kế chỉ 4,5V 2 


^ 


sơ đồ như hình 10.3 được giữ không 
đối. Khi dịch chuyển con chạy của 
biến trở tiến dân về đầu N thì số chỉ 
của ampe kế sẽ thay đổi như thế nào ? 


A. Giảm dần đi. 


Hình 10.3 


B. Tăng dân lên. 
C. Không thay đồi. 


D. Lúc đáu giảm dán đi, sau đó tăng dần lên. 


. 


10.8. Biến trở không có kí hiệu sơ đó nào dưới đây 2 
A. —wl8—— B. 
C. —mửm-- b.= ml: 


Hình 104 


1O.9. Câu phát biểu nào dưới đây về biến trở là không đúng 2 
A. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số. 
B. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đối cường độ dòng điện. 


C. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng đề thay đồi hiệu điện thể giừa hai đầu 
dụng cụ điện. 


D. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng đề đồi chiều dòng điện trong mạch. 


10.10. Trước khi mác biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cân 
điều chính biến trở có giá trị nào dưới đây ? 


A. Có giá trí 0. B. Có giá trị nhỏ. 


C. Có giá trị lớn. D, Có giá trị lớn nhất. 


1O.1I. Trên một biến trở có ghi 30G — 2,5A. Các số ghi này có ý nghĩa nào dưới đây 2? 


A. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 3062 và chịu được đòng điện có cường độ nhỏ 
nhất là 2,5A. 


B. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 306 và chịu được đòng điện có cường đó lớn 
nhất là 2,5A. 


€. Biến trở có điện trở lớn nhất là 302 và chìu được dòng điện có cường đó lớn 
nhất là 2,5A. 


D. Biến trở có điện trở lớn nhất là 30G và chịu được đòng điện co cường độ nhỏ 
nhất là 2,5A. 


29 


10.12. Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 3V và khi sáng bình thường thì 
đòng điện qua đèn có cường độ là 0,32A. Mắc bóng đèn này nối tiếp với một 
biến trở rồi mắc vào hiệu điện thế không đổi 12V. Hới biến trở này phải có giá 
trị lớn nhất tối thiểu là bao nhiêu đẻ đèn có thể sáng bình thường ? 


IO.I5. Người ta dùng đây nicrom có điện trở suất là 1,1.10 S@.m và có đường kính 
tiết diện là đị = 0,8mm để quấn một biến trở có điện trở lớn nhất là 209. 


a) Tính độ dài j¡ của đoan dây nicrom cần dùng để quấn biến trở nói trén, 


b) Dây nicrom của biến trở này được quấn thành một lớp gỡm những vòng sát 
nhau trên một lỗi sứ có đường kính dạ = 2,5cm. Tính chiều đài tối thiểu ?; của 
lôi sứ này. 


10.14. Một biến trở Ry có giá trị lớn nhất U 
là 30 được mắc với hai điện trở Ra 
Rị = 156 và R¿ = 10G thành đoạn bã 
mach có sơ đồ như hinh 10.5, trong đó 
hiệu điện thế không đôi Ù =4,5V, Hỏi Rạp 
khi điều chỉnh biến trở thì cường độ 
đòng điện chạy qua điện trở Rị¡ có giá Hình 105 
trị lớn nhất I„„„ và nhỏ nhất Í „mạ là 
bao nhiêu 2? 


30 


1.1. 


I.2. 


BÀI TẬP VẬN DỰNG ĐỊNH LUẬT ÔM 
VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN : 


F HH nên an n0 smrmnnssnn nnnannnnamannnin san Tố ni na TÔ sỉ am in nung anh số n nni voan SỐ 


Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R¡ = 7,5@ và R› =4.5@. Dòng 
điện chạy qua hai đen đều có cường độ định mức là I =0,6A. Hai đèn này được 
mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R ; để mắc vào hiệu điện thế U = 12V. 


a) Tính R¿; đề hai đèn sáng bình thường. 


b) Điện trở Rạ được quấn bằng đây nicrom có điện trở suất I,10.105Q.m và 
chiêu dài là 0,8m. Tính tiết điện của dây nicrom này. 


Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức là U¡, = 6V, khi sáng bình thường 
có điện trở tương ứng là R¡ = 8@ và R¿ = 126. Cần mắc hai bóng đèn này với 
môt biến trở vào hiệu điện thế U = 9V đề hai đèn sáng bình thường. 

a) Vẽ sơ đô của mạch điện trên và tính điện trở của biến trở khi đó. 

b) Biến trở được quấn bàng dây hợp kim nikélin có điên trở suất 0,40. 10 9.m, 
tiết điện tròn, chiều dài 2m. Tính đường kính tiết diện d của dây hợp kim này, 
biết rằng hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào hai đầu của biến trở là 30V 
và khi đó dòng điên chạy qua biến trở có cường độ là 2A. 


II.5. Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lân lượt là U¡ = 6V, U; = 3V và khi 


sáng bình thường có điền trở tương ứng là Rị = 5 và R¿ = 3€. Cân mắc hai 
đèn này với một biến trở vào hiệu điện thế U = 9V để hai đèn sáng bình thường. 
a) Vẻ sơ đồ của mach điện. 

b) Tính điện trở của biến trở khi đó. 

€) Biến trở này có điện trở lớn nhất là 252, được quân bằng dây nícrom có điện 
trở suất là 1,10.10”ẾO.m, có tiết diện 0,2mm°. Tính chiên dài của đây nicrom này. 


Kì 


1I.4. 


II.5. 


Một bóng đèn sáng bình thường với 
hiệu điện thế định mức là Ủy = 6V 
và khi đó đòng điện chạy qua đèn có 
cường độ là Ip = 0,75A. Mác bớng 
đèn này với một biến trở có điện trở 
lớn nhất là 16 vào hiệu điện thế 
U= 12V. 

a) Phải điều chính biến trở có điện 
trở la bao nhiêu để đèn sáng bình 
thường nếu mắc bóng đèn nối tiếp 
với biến trở vào hiệu điện thế U đã 
cho trén đây ? 

b) Nếu mắc đèn và biến trở vào hiệu điện thế U đã cho theo sơ đồ hình 1 1.] 
thi phần điện trở Rị của biến trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường ? 


Hình 11.1 


Xét các dày dân được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn giảm 
đi 5 lân và tiết điện tăng 2 lân thì điện trở của đây dân thay đổi như thế nào ? 
A. Điện trở của dây dẫn tăng lên 10 lần. 

B. Điện trở của đây dẫn giảm đi 10 lần. 

€. Điện trở của dây dẫn (tảng lên 2,5 lần. 

D. Điện trở của dây dân giảm đi 2,5 lân. 


Il.á. Cau phát biểu nào dưới đày vẻ mối quan hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu 


32 


một đoạn mạch có điện trở R và cường độ dòng điện Í chay qua đoạn mạch này 
là không đúng ? 
A. Hiệu điện thế U bằng tích số giữa cường độ dòng điện I và điện trở R của 


đoạn mạch, 


B. Điện trở R của đoạn mạch không phụ thuộc vào hiệu điện thế U giữa hai đầu 
đoạn mach và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó, 


€. Cường độ dòng điện I (¡ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với điện 
trở R của đoạn mạch. 


D. Điện trở R tỉ lệ thuân với hiệu điện thế Ù và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng 
điện I chạy qua đoạn mạch. 


1I.7. Hay ghép mới đoạn câu ở phản a), b), c), đ) với một đoạn câu ở phân 1, 2, 3, 


4, 5 để được một câu hoàn chỉnh và có nội dụng đúng. 


a) Hiệu điện thế giữa hai đâu đoạn 
mach 


b) Điện trở của dây dẫn 


€) Đối với đoạn mạch nối tiếp, hiệu 
điện thế giữa hai đâu mỗi điên trở 
đ) Đối với đoạn mạch song song, 


cường độ dòng điện chạy qua mỗi 
điện trở mạch rẻ 


1. tỉ lè thuận với các điện trở. 

2. t¡ lệ nghịch với các điện trở. 

3, tí lệ thuần với chiều dài, tí lê 
nghịch với tiết điện cúa dây và phu 
thuộc vào vật liệu làm dây. 

4. bằng tích giửa cường độ dòng 


điện chạy qua đoạn mạch và điện 
trở của đoan mạch. 


3. tỉ k thuân với hiệu điện thế giữa 
hai đáu dây và tỉ lé nghịch với cường 
đó dòng điện chạy qua dây đó. 


11.8, Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, dây thứ nhất có điện trở 
Rị =15, có chiều đài  = 24m và có tiết điện S¡ =0,2mmŸ, dây thứ hai có điền 
trở R; = 106, có chiều dài j; = 30m. Tính tiết điện S2 của dây thứ bai. 


II.9. Hai bóng đèn Đị và Ð; có hiệu điện thế 
định mức tương ứng là U, = 1,5V và 
U; =6V ; khi sáng bình thường có điện 
trở tương ứng là R¡ = 1,5 và R› = 89. 
Hai đèn này được mắc cùng với một 
biến trở vào hiệu điện thế U = 7,ŠV theo 
sơ đó như hình [ [.2. 


Hình 11.2 


a) Hỏi phải điều chính biến trở có giá trị là bao nhiêu để hai đèn sáng bình 
thường 2 

b) Biến trở nói trên được quấn bằng dây nikelin có điện trở suất là 040.10 ẾOm, 
có độ dài tống công là 19,64m và đường kính tiết diện là 0,5mm. Hỏi giá trị của 
biến trở tính được ở câu a trên đây chiếm bao nhiêu phần trăm so với điện {rở 
lớn nhất của biến trở này 2 


3 BT VẶT LÍ 8-A 33, 


ÍI.IO. Hai bóng đèn Đị và Ð; có cùng hiệu điện thế định mức là U¡ = U¿ = 6V ; khi 


sáng bình thường có điện trở tương ứng là Rị = 126 và R; = 86. Mác Đị, Ð; 
cùng với một biến trớ vào hiếu điện thế không đổi U = 9V đẻ hai đèn sáng bình 
thường. 


a) Vẻ sơ đô mạch điên và tính giá trị Rụ của biến trở khi hai đèn sáng bình 
thường. 


b) Biến trở này được quấn bằng dây nierom có điện trở suất 1,10.105Ó.m và 
có tiết điện 0,8mmỞ. Tính độ đài tổng cộng của dây quấn biến trở này, biết rằng 
nó có giá trị lớn nhất là Rựm = IŠ5R¿, trong đó Ry là giá trị tính được ở cảu à 
trên đây. 


II.II. Ba bóng đèn Đụ, Ð;, Ð; có hiệu điện thế định mức tương ứng là U¡ = 3V, 


34 


U¿; = Ua = 6V và khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R, = 29, 
R;ạ=69, Ra = 128. 


a) Hay chưng tö rằng có thể mắc ba bóng đèn này vào hiệu điện thế U = 9V để 
các đèn đều sáng binh thường và vẻ sơ đồ của mạch điện này. 


b) Thay đèn Ð: bảng cuộn dây điện trở được quấn bảng dây mangannn có điện 
trở suất 0,43.10 “@.m và có chiều đài 8m. Tính tiết điện của đây này. 


3.BT VẶT LÍ 9-B 


CÔNG SUẤT ĐIỆN ị 


Tin nem .aaamanmnannnaraanannnnnnnnnnnn mm ..-a.aam...... an 


12.1. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính cóng suất tiêu thụ điên 
năng Ø2 của đoạn mach được mắc vào hiệu điện thế Ủ, dòng điện chay qua có 
cường độ I và điện trở của nó là R ? 


2 
A. Ø®=UI. B.Ø= T C.Ø=. D. Ø =12R. 


12.2. Trên một bóng đèn có ghì 12V - 6W. 
a) Cho biết ý nghĩa của các số ghi này. 
b) Tính cường đô định mức của đòng điện chạy qua đèn. 
c) Tính điện trở của đèn khi đó. 
I2.5. Có trường hợp, khi bóng đèn bị đứt đây tóc, ta có thể lắc cho hai đảu dây tóc 
ở chỗ bị đứt đính lai với nhau và có thể sử dung bóng đèn này thêm một thời gian 


nữa. Hói khi đó công suất và độ sáng của bóng đèn lớn hơn hay nhỏ hơn so với 
trước khi dây tóc bị đứt ? Tại sao ? 


12.4. Trên hai bóng đèn có ghi 220V — 60W và 220V - 75W, Biết rằng dây tóc của 
hai đèn này đẻu bằng vonfam và có tiết diện bằng nhau. Dây tóc của đèn nào có 
độ đài lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ? 

I2.5. Trên một nỏi cơm điện có ghi 220V - 528W, 

a) Tính cường độ định mức cua dòng điên chay qua dây nung của nồi. 
b) Tính điện trở dây nung cúa nối khi nối đang hoạt động bình thường. 
12.é, Mắc một bóng đèn đây tóc có ghi 220V - 60W vào ó lấy điện có hiệu điện thế 


110V. Cho ràng điện trở của đây tóc bóng đèn khòng phụ thuộc vào nhiệt đố, 
tính công suất của bóng đèn khi đó. 


12.7. Ở công trường xây đưng có sử dụng một máy nắng đẻ nâng khối vật liệu có 
trong lượng 2 000N lén tới độ cao I 5m trong thời gian 40 giây. Phải dùng động 
cơ điện có công suất nào dưới đây là thích hợp cho máy nâng này 2? 


A. 120kW. B.0,&kW. C. 75W. D. 7.5kW. 


35 


12.8. Công suất điện của một đoạn mạch có ý nghia gì ? 
A. Là năng lượng của dòng điện chạy qua đoan mạch đó. 
B. La điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. 
C. Là mức đô mạnh yếu của dòng điện chạy qua đoan mạch đó. 
D. Là các loại tác dụng mà dòng điện gây ra ớ đoạn mạch. 


12.9. Một bếp điện có điện trở R được mác vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy 
qua nó có cường độ I. Khi đó công suất của bếp là Ø2. Công thức tính Ø2 nào 
dưới đây không đúng ? 


r2 
A. Ø=U?R B.Ø= K 
C. #Ø-=I2R D. Ø=UI 


I2.1O. Có hai điện trở Rị và R¿ = 2R¡ được mắc song song vào một hiệu điện thế 
khóng đổi. Công suất điện ??,, Ø2› tương ứng trên hai điện trở này có mối quan 
hẻ nào đưới đây 7? 


C.#¡=2Ø, D. Ø¡;=4Ø; 


12.11. Trên nhiều dụng cụ điện trong gia đình thường có ghi 220V và số oát (W). Số 
oát nãy có ý nghĩa là 


À. công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với những hiệu điện 
thế nhó hơn 220V. 


B. công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điên 
thế 220V. 


€. công mà dòng điện (thực hiện trong một phút khi dụng cụ này được sử dụng 
với đúng hiệu điện thế 220V. 


D. điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong một giờ khi nó được sử dụng với đung 
hiệu điện thế 220V. 


12.12. Trên bóng đèn có ghi 6V — 3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy 
qua đèn có cường độ là bao nhiêu ? 
A.1&A. B.3A. 
C.2A. D.0,5A. 


36 


12.15. Trén một bàn là có ghị 220V — 1 100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường 
thì nó có điện trở là bao nhiêu ? 


A. 9,28. B. 5O. 
Œ. 4490. D. 5 5009. 


12.14. Trên bóng đèn Ðy có ghi 220V — 100W, trên bóng đèn Ð; có ghì 220V ~ 25W. 
Khi sáng bình thường, điện trở tương ứng Rị và R; của dây tóc các bóng đèn 
này có mối quan hệ nào dưới đây 2? 


A. Rì = 4R¿. B. 4R¿ = Rà. 


C. Rị = I6R¿. D. I6R¡ =R¿. 


12.15. Trên hai bóng đèn day tóc Ðị và Ð; có ghi số tương ứng là 3V — 1,2W và 
6V - 6W. Cần mác hai đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế D = 9V 
đề hai đèn này sáng bình thường. 

a) Vẽ sơ đồ mạch điện thoả màn yêu cầu nói trên và giải thích vì sao khi đó hai ` 
đèn có thể sáng bình thường. 

b) Tính điện trở của mỗi bóng đèn và của biến trở khi đó. 

c) Tính công suất điện của biến trở khi đó. 


12.1. Chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm các dụng cụ điện mắc nối tiếp hay 
mắc song song thì công suất điện của đoạn mạch bằng tổng công suất điện của 
các dụng cụ mắc trong mạch. 


12.17. Trên bóng đèn dây tóc Ð; có ghi 220V ~ I00W, trên bóng đèn dây tóc Ð› có 
ghi 220V - 75W. 


a) Mác song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của 
đoạn mạch song song này và cường độ dòng điện mạch chính. 


b) Mác hai đèn trên đây nối Hhếp với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện 
thế 220V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và công suất điện của đoạn 
mạch nối tiếp này, cho rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của 
đèn đó khi sáng bình thường. 


37 


BÀI 13 | 
ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN ' 


1442.2294222 2S2/2-E-TSE2T 2s. V2 22 an H22 TA IV Km. non CỔ 


15.1. Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng ? 
A. Jun (1). B. Niutơn (N). 
C. Kilóoat giờ (kW.h). D. Số đếm của công tơ điện. 


15.2. Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết : 
A. Thời gian sử dụng điện của gia đình. 
B. Công suất điện mà gia đình sử dụng. 
€. Điện năng mà gia đình đa sử dụng. 
D. Số dụng cu và thiết bị điện đang được sử dụng. 
13.5. Trên một bóng đèn có ghi 12V —- 6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu 
điện thế định mức. Hay tính : 
a} Điên trở của đèn khi đó. 
b) Điện năng mà đèn sử dụng trong l giờ. 
15.4. Một bàn là được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức là 220V trong 
15 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 720kJ. Hày tính : 
a) Công suất điện của bàn là. | 
b) Cường độ dòng điện chạy qua bàn là và điện trở của nó khi đó. 
15.5. Trong 30 ngày, số chi công tơ điện của mớt gia đình tăng thêm 90 số, Biết rằng 


thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điên 
năng trung bình của gia đình này. : 


15.é. Một khu đân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mới hộ sử dụng 4 giờ mốt ngày 
với công suất điện 120W. 
a) Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư. 
b) Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày. 


c) Tĩnh tiền điện mà mỗi hộ và cá khu dân cư phải trả trong 30 ngày với giá 
700đ/KW.h. 


38 


13.7. Điện nàng được đo bằng dụng cụ nào dưới đây 2 
A. Ampe kế. B. Công tơ điện, 
C. Vôn kế. Ð. Đóng hồ đo điện đa năng. 


13.8. Mới đoạn mạch có điện trở R. được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chay 
qua nó có cường độ [ và còng suất điện của nó là Ø#?. Điện năng mà đoạn mạch 
này tiêu thụ trong thời gian t được tính theo cóng thức nào dưới đây ? 


A.A= cứ B. A =Rlt Fạ TC a0 Đ.A =UI 


15.9. Một bóng đèn điên có ghi 220W - 100W được mác vào hiệu điện thế 220V. 
Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong Í ngày. Điện năng tiêu thụ của 
bóng đèn này trong 30 ngày là bao nhiêu ? 


A. 12kW.h. B. 400kW.h. 
€. I440kW.h. : D, 43200kW.h. 


13.10. Một ấm điện loại 220V — 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V đề 
đun nước. 


a) Tính cường độ đòng điện chay qua dây nung của ấm khi đó. 


b) Thời gian dùng ấm đề đun nước mỗi ngày là 30 phút. Hỏi trong I tháng 
(30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này 2 Cho rằng giá tiền 
điện là 1000đ/kW .h. 


Iã.I1. Một nói cơm điện có số ghi trến vỏ là 220V — 400W được sử dụng với hiệu 
điện thế 220V, trung bình mỗi ngày trong thời gian 2 giờ. 


a) Tính điện trở của dây nung của nồi va cường độ đòng điện chạy qua nó khi đó. 
b) Tính điện năng mà nỏi tiêu thụ trong 3Ô ngày. 

13.12. Một gia đình sử đụng đèn chiếu sáng với công suất tống cóng là 150W, trung 
bình mời ngày trong 1O giờ ; sử dụng tủ lạnh có công suất I00W, trung bình mỏi 


ngày trong 12 giờ và sử dụng các thiết bị điện khác có công suất tổng công là 
300W, trung bình mỏi ngày trong 5 giờ. 


a) Tỉnh điên năng mà gia đình này sử dụng trong 30 ngày. 
b) Tỉnh tiến điện mà gia đình này phải trá môi tháng (30 ngày), cho răng giá tiền 
điện là 1000đ/KW h. 


349 


BÀI TẬP VỀ CÔNG SIIẤT ĐIỆN 
VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG ị 


Dan sms Cu xa nh ớnn an TY mon maanasfminansaainnninfodtminpnedaniidtiann manitinsnieedarsaaanai i2 nail 


+. 


14.1. Điên năng không thể biến đổi thành : 
A. cơ năng. B. nhiệt năng. 
C. hoá năng. D. năng lượng nguyên tử. 

14.2. Công suất điện cho biết ; 
A. khả năng thực hiện còng của dòng điển. ` 
B. nàng lượng của dòng điện. 
€. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian, 
D. mức độ mạnh, yếu của dòng điện. 

Í4.3. Trên một bóng đèn dây tóc có ghì 220V — 100W. 
a) Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi tháp sáng bình thường bóng đèn 
này mỗi ngày 4 giờ. 
b) Mắc nối tiếp hai bớng đèn cùng loại trên đây vào hiệu điển thế 220V. Tính công 
suất của đoạn mạch nối tiếp này và tính công suất của mới bớng đèn khi đó. 
c) Mác nổi tiếp bóng đèn trên đây với một bong đèn dây tóc khác có ghì 
220V - 75W vào hiệu điện thế 220V, Hỏi các bóng đèn này có thể bị hỏng không 2 
Nếu không, hãy tỉnh công suất của đoạn mạch này và công suất của mới đèn. 


Cho rằng điện trở của các bóng đèn trong trường hợp b và c trên đây có giá trị 
như khi chúng sáng bình thường, 

14.4. Trên một bóng đèn dày tóc có ghi 220V — 100W và trên một bóng đèn dây tóc 
khác có ghi 220V - 40W. 
a) So sánh điện trở của hai bóng đèn khi chúng sáng bình thường. 
b) Mác nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn ? 
Vi sao ? Tính điện năng mà mach điện này sử dung trong 1 giờ. Cho ràng điện 
trở của các bóng đèn có giá trị như khi chúng sáng bình thường. 
c) Mác song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn ? 
VỊ sao 7 Tính điện năng mà mạch điện nay sử đụng trong Í giờ. 

H5, Trên mỏt bàn là có ghì 10V — 550W và trên một bóng đèn dây tóc co ghi 
110V - 40W. 


4) Tỉnh điện trở của bản là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường. 


40 


b) Có thể mắc nối tiếp bàn là và bóng đen này vào hiệu điện thế 220V được 
không ? Vì sao ? Cho rằng điên trở của ban là và của bóng đèn có giá trị như đã 
tỉnh ở câu a). 
c) Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ điện này vào hiệu điện thế lớn nhất là bao 
nhiều để chúng không bị hông ? Tính công suất của mỗi dụng cụ khi đó. 
14.6. Một quạt điện dùng trên xe ötô có ghì 12V — 15W, 
a) Cần phải mác quạt vào hiệu điện thế là bao nhiều đề nó chạy bình thường ? 
Tính cường độ dòng điện chạy qua quat khi đó. 
b) Tính điện năng mà quat sử dụng trong một giờ khi chạy bình thường. 
c) Khi quạt chay, điện năng được biến đối thành các dạng năng lượng nào 2 
Cho rằng hiệu suất cúa quạt là §Š%, tính điện trở của quạt. 
14.7. Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ mót lượng điện 
năng là 990kƒ trong I5 phút. 
a) Tính cường độ đồng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó. 
b) Tính điện trở của dây nung này khi đó. 
14.8. Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế U = 220V thì dòng điện chạy qua 
đây nung của bếp có cường độ I = 6,BA. 
a) Tính công suất của bếp điên khi đó. 
b) Môi ngày bếp được sử dụng như trên trong 45 phút. Tính phản điện nắng co 
ích A, mà bếp cung cấp trong 30 ngày, biết rằng hiệu suất của bếp là H = 80%. 
14.9. Hai điện trở R;¡ = 12Ø và R; = 36 được mắc song song vào hiệu điện thế U 
thì có công suất tương ứng là #2. và 22. Khi mác nối tiếp hai điện trở này cùng 
vào hiệu điện thế U như trên thì công suất điện của mỗi điện trở tương ứng là 
#\a và na. 
a) Hay so sánh 24, với #2. và Ø3,„ với 23„. 
b) Liay so sánh 25, với 22„ và 22, với Ø„. 
c) Hãy so sánh công suất tỏng cộng Ø2 khi mắc song song với công suất tổng 
còng #? khi mắc nối tiếp haì điện trở như đã nêu trên đây. 
14.1Ô. Cho hai bóng đèn dây tóc có ghi số 6V - 3W và 6V — 2W, 
a) Tính điện trở của đây tóc mỗi bong đen này khi chúng sáng bình thường, 
b) Cho biết vì sao khi mắc nối tiếp hai bớng đèn này vào hiệu điện thế U = ¡2V 
thì chúng không sáng bình thường, 
c) Lập luận đề chứng tó rằng có thể mắc hai bóng đèn này cùng với một biến trỡ 
vào hiệu điện thế U nêu trên để chúng sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện này. 
đd) Tính điền trở của biến trở khi đó và điện năng mà nó tiêu thụ trong 30 phút, ˆ 


41 


ĐỊNH LUẬT JLN - LEN-XƠ 
BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN - LEN- XƠ ¡ 


TT vn nn nan anam Nhàn aaaaad na mrwaaaaaaamnnmmmmminm 


lá-[7.Í. Định luật lun — Len-xơ cho 
biết điện năng biến đối thành : 

A. Cơ năng. 

B. Năng lượng ánh sáng. 

€. Hoá năng. 

D. Nhiệt năng. 


16-17.2. Câu phat biểu nào dưới đây là 


không đúng ? 
Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có 
đòng điện chạy qua : 


A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng 
điện, với điện trở của dây dân và với 
thời gian dòng điện chạy qua. 


B. í lệ thuận với bình phương cường 
đó dòng điện, với điện trớ của đây dân 
và với thời gian dòng điện chạy qua. 
€. tỉ lệ thuân với bình phương hiệu 
điện thế giữa hai đầu đây dẫn, với 
thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ 
nghịch với điện trớ dây dân. 


D. tỉ lệ thuân với hiệu điện thế giữa 
hai đầu đây dẫn, với cường độ dòng 
điện vã với thời gian dòng điên 
chay qua. 


Jế-I7.3. Cho hai điện trở Rị và Ra. Hãy 


chứng minh răng : 


a) Khi cho dòng điên chạy qua 
đoạn mach gồm R¡, và R; mặc 
nối tiếp thì nhiệt lượng ftoaä ra ở 
mỗi điện trở này tỉ lệ thuân với các 
điện trở đó : Sị_ = bi] 

Q; R; 
b) Khi cho dòng điện chạy qua 
đoạn mạch góm R¡ và R¿ mắc song 
song thì nhiệt lượng toả ra ở mỗi 
điện trở này tỉ lệ nghịch với các 
Q¡_R¿ 


điện trơ đó : 
Q; Rị 


lé-17.4. Một đoạn mạch gôm hai dày dẫn 


mác nối tiếp, một dây bằng nikêlin 
đài Im có tiết điện ImmẺ và đây kia 
bằng sắt đài 2m có tiết diện Ú, 5mmẺ. 
Khi cho dòng điện chay qua đoan 
mạach này trong cùng một thời gian 
thì đây nào toả ra nhiều nhiệt lượng 
hơn 2 Vì sao ? Biết điện trở suất của 
nikelin là 040.10 ẾQ.m và điện trở 
suất của sát là 12,0.10 80m. 


lé-17.5. Một dây dẫn có điện trở 176 


được mắc vào hiệu điện thế 220V. 
Tính nhiệt lượng do dây toa ra trong 
30 phút theo đơn vị jun và đơn vị calo. 


lế-I7.ẽ. Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua 
bếp có cường độ 3A. Dùng bếp này thì đun sôi được 2 lít nước từ nhiệt đỏ ban 
đảu 20C trong thời gian 20 phút. Tính hiệu suất của bếp điện, biết nhiệt dụng 
riêng của nước là c =4 2001/kg.K. 


tấ~[7.7. Đặt một hiệu điện thế D vào hai đầu của một điện trở R thì cường độ đòng 
điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt 
lượng toả ra trên dây dẫn trong thời gian † ? 


2 
A.Q=-EL. BO=UtL CQO=E!. DQ=ERt 


lá-[7.8. Mắc các dây dẫn vào một hiệu điện thế không đối. Trong cùng mốt thời gian 
thì nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở dây dân 2 


A. Táng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn táng lên gấp đôi. 
B. Tàng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn giảm đi môi nửa. 
€. Tăng gấp bốn khi điện trở của dây dắn giam đi một nửa. 


D. Giảm đi một nứa khi điện trở của đây dẫn tăng lên gấp bốn. 


lá-I7.9. Nếu đóng thời giảm điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian 
dòng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt lượng toả ra trên dây sẽ thay 
đổi như thế nào 2 
A, Giảm đi 2 lân. H. Giảrmn đi 4 làn, 


€. Giảm đi § lần. D. Giảm đi I6 lần. 


lế-17.10. Dòng điện có cường độ 2mA chay qua một điện trở 3k© trong thời gian 
10 phút thì nhiệt lượng toả ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây ? 


A.Q= 7,21. B.Q=601. Œ,  Q =12601. D.Q =3 ó001. 


lá-I7.1l. Thời gian đun sôi 1,5 lít nước của một ấm điện là 10 phút. Hiệu điện thế 
giữa hai đầu dây nung của ấm là 220V. Tính điện trở của dây nung này, biết 
ràng nếu kẻ cả nhiệt lượng hao phí đế đun sói 1 lít nước thì cần nhiệt lương là 
420 0001. 


43 


Iế-17.12. Khi mắc một bàn là vào hiệu điện thế I [0V thì dòng điện chạy qua nó có 


cường đô 5A. Bàn la này được sử đụng như vậy trung bình 15 phút mỗi ngày. 
a) Tính công suất tiêu thụ điện của bàn là này theo đơn vị W, 
b) Tính điện năng mà bàn là tiêu thu trong 30 ngày theo đơn vị kW.h. 


c) Tính nhiệt lượng mà bàn là toả ra trong 30 ngày theo đơn vị kJ, cho rằng điện 
năng mà bàn là này tiêu thụ được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng. 


lé-†7.l5. Một bình nóng lanh có ghi 220V ~ I 100W được sử dụng với hiệu điện thế 


220V. 

a) Tính cường đỏ dòng điện chạy qua bình khi đó. 

b) Tính thời gian để bình đun sòi LO lít nước từ nhiệt độ 20°C, biết nhiệt dung 
riêng của nước là 4 2001/kg.K và nhiệt lượng bị hao phí là rất nhỏ. 

c) Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bình như trên trong 30 ngày, biết rằng 
thời gian sử dụng trung bình mới ngày là 1 giờ và giá tiền điện là 1000đ/kW.h. 


lé-I7.14. Trong mùa đông, một lò sưởi điện có phí 220V — 880W được sử dụng với 


44 


hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỏi ngày. 
a) Tính điên trở của dây nung lò sưởi và cường độ dòng điện chạy qua nó khi đó. 
b) Tính nhiệt lượng mà lò sưởi này toả ra trong mỗi ngày theo đơn vi KĨ. 


c) Tính tiền điện phải trả cho việc dùng lò sưởi như trên trong suốt mùa đông, 
tổng công là 30 ngày. Cho ràng giá (iền điện là 1000đ/kW h. 


19.1. Nếu cơ thể tiếp xúc với đây trần có 
điên áp nào dưới đây thì có thể gây 
nguy hiểm đối với cơ thể người ? 
A. 6V. B. 12V. 

C. 39V. D. 220V, 


19.2. Việc làm nào đưới đây là an toàn 
khi sử dụng điện ? 
A, Mác nõi tiếp cầu chỉ loại bất kì 
cho mới dụng cụ điện. 
B. Sử dụng dây dàn khòng có vỏ bọc 
cách điện. 
€, Làm thí nghiêm với nguồn điện có 
hiệu điện thế 45V. 
D. Rút phích căm đèn bàn ra khỏi ố 
lấy điện khi thay bóng đèn. 


19.4. Nối võ kim loai của dụng cụ hay 
thiết bị điện bằng dãy dân với đất sẽ 
đảm bảo an toàn vị : 


A. luôn có dòng điện chạy qua vỏ 
kim loại của dụng cụ hay thiết bị 
điện này xuống đất. 

B. dòng điện không khi nào chạy qua 
vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị 
điện này. 


C. hiệu điện thế luôn ổn định để dụng 
cụ hay thiết bị hoạt động binh thường. 


SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN ' 


D, nếu có dòng điện chạy qua cơ thể 
người khi chạm vào vỏ kim loại thì 
cường đó dòng điện này rất nhỏ. 


I9.4. Cân phải sử dụng tiết kiếm điện 


năng vì : 

A, dùng nhiều điện ở gia đình dê gây 
ö nhiễm môi trường. 

B. dùng nhiều điện để gây tai nạn 
nguy hiểm tới tính mạng con người. 


C. như vậy sẽ giảm bớt chí phí cho 
gia đình và dành nhiều điện năng 
cho sản xuất. 


D. càng dùng nhiều điên thì tồn hao 
vô ích càng lớn và càng tốn kém cho 
gia đình và cho xã hội. 


19.5, Cách sử dụng nào dưới đây là tiết 


kiệm điên năng ? 
A. Sử dụng đèn bàn công suất I00W, 


B. Sử dụng mỏi thiết bị điện khi 
cần thiết. 


C. Cho quat chạy khi mọi người ổi 
khỏi nhà. 


D. Bật sáng tất ca các đèn trong nhà 
suốt đêm. 


45 


19.ế. Sử dung hiệu điện thế nào dưới đây khi làm thí nghiệm là an toàn đối với cơ 
thể người ? 
A. Nhỏ hơn hoặc bằng 40V, 
B. Nhỏ hơn hoặc bằng 50V. 
€. Nhó hơn hoặc bằng 60V. 
D. Nhỏ hơn hoặc bảng 70V. 


I9.7. Dòng điện có cường độ nào dươi đây nếu đi qua cơ thể ngươi là nguy hiểm ? 
A. 40mA. B. 50mA. 
ŒC. 60mA. D. 70mA. 


I9.8. Việc làm nào dưới đây là không an toàn khi sử dụng điện 2 
A. Sử dụng các dây dân có vỏ bọc cách điện. 
B. Phơi quần áo lên dây dân điện của gia đình. 
C. Sử dụng hiệu điện thể 12V để làm các thí nghiệm điện. 
D. Mặc cầu chì thích hợp cho môi thiết bị điện. 


19.9. Sử dụng tiết kiệm điện năng không mang lại lợi ích nào dưới đây 7 
A. Góp phần làm giảm ô nhiềm môi trường. 
B. Góp phần phát triển sàn xuất. 
C. Góp phản chữa các bệnh hiềm nghèo. 


D. Gớp phản làm giảm bớt cac sư cố về điện. 


I9.IO. Sử dụng loại đèn nào đươi đây sẻ tiêu thụ điện năng nhiều nhất ? 
A. Đen compäc. 
B. Đen đây tóc nóng sáng. 
C. Dèn LED (điết phát quang). 


D, Đen ống (đèn huynh quang). 


46 


NAM CHÂM VĨNH CỬU 


2l.1. Có một số quả đấm cửa làm bằng đồng và một số quả làm bằng sắt mạ đồng. 
Hày tìm cách phân loại chúng. 


21.2. Có hai thanh thép luôn hút nhau bất kể đưa các đầu nào của chúng lại gắn 
nhau. Có thể kết luân được rằng một trong hai thanh này không phải là nam 
châm không ? 


21.3. Nêu các cách khác nhau đề xác định tên cực của một thanh nam chàm khi màu 
sơn đánh đấu cực đã bị tróc hết. 


21.4. Quan sát hai thanh nam châm trong 
hình 21.1. Giải thích tại sao thanh 
nam châm 2 lại lơ lửng trên thanh 
nam châm ]. 


21.5. Hình 21.2 mô tả tính chất từ của 
Trái Đất. Các từ cực và các cực địa lí 
của Trái Đất có trùng nhau không ? 
Điền tên từ cực của Trái Đất nằm gắn 
cục Bác địa lí trên hình vẽ. Thật ra la Hình 21. 1 
bàn có chỉ đúng cực Bắc địa lí không ? 


21.é. Trên thanh nam châm, chỗ nào hút 
sát mạnh nhất ? l 
A. Phán giữa của thanh. 
B. Từ cực Bắc. 
C. Cả hai từ cục. 
D. Mọi chỏ đều hút sắt mạnh như nhau. 


21.7. Khi nào hai thanh nam châm hút 
nhau ? 


A. Khi hai cực Bác để gần nhau. 
B. Khi hai cực Nam để gần nhau. Hình Z1.2 


48 


€. Khi đẻ hai cực khác tên gần nhau. 


D. Khi cọ xát hai cưc cùng tên vào nhau. 


21.8. Vì sao có thể nói rằng Trái Đất giống như mỏi thanh nam châm khổng lỏ ? 
A. VI Trái Đất hút tất cả các vất về phía nó. 
B. Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt vẻ phía nó. 
C. Vì Trái Đất hút các thanh nam chăm về phía nó. 
D. Vì mời cực của môt thanh nam chàm để tư do luôn hướng về một cực của 


Trái Đất. 


2I.9. Khi một thanh nam chàm thẳng bị gây làm hai nửa, nhân định nào dưới đây là 
đúng ? 
A. Mỗi nửa tạo thành một thanh nam chăm mới chỉ có một cực từ ỡ một đảu. 
B. Hai nửa đều mất hết từ tính. 
€. Môi nửa thành một thanh nam chảm mới có hai cực từ cùng tên ở hai đầu. 


D. Mỏi nửa thành mỏt thanh năm châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu. 


21.10. Có hai thanh kim loại Á, B bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một thanh là 
nam chàm. Làm thế nào để xác định được thanh nào là nam châm 


A. Đưa thanh Á lại gân B, nếu À hút B thì A là nam chảm. 
B. Đưa thanh A lai gần B, nếu Á đầy B thì ÀA là nam châm. 


Œ. Dùng một sợi chỉ mêm buộc vào giữa thanh kim loại rồi treo lên, nếu khi cân 
bằng thanh đó luôn nàm theo hướng Bác Nam thì đó là nam châm. 


Ð. Đưa thanh kim loại lên cao rồi thả cho rơi, nếu thanh đó luôn rơi lệch vẻ một 
cực của Trái Đất thi đo là nam chăm. 


21.1Í. Môỏt nam châm vinh cửu có đặc tính tù dưới đây ? 
A. Khi bị cọ xát thì hút các vật nhẹ. 
B. Khi bị nung nóng lên thì có thể hút các vụn sắt. 
C. Có thẻ hút các vât bằng sát. 
D. Một đáu có thẻ hút, còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt. 


4.BT VẶT LÍ 9A 49 


TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN - TỪ TRƯỜNG 


22.1. Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện, dây dân AB được bổ trí 
như thể nào ? 


A. Tạo với kim nam chảm một góc bất Kì. 
B. Song song với kim nam chám. 

€C. Vuông góc với kim nam châm. 

D. Tạo với kim nam châm môt góc nhọn. 


22.2. Có mốt số pin đê lâu ngày và một đoạn đây dẫn. Nếu không có bóng đèn pin 
đề thử, có cách nào kiếm tra được pin còn điện hay không khi trong tay bạn có 
một kim nam châm ? 


22.43. Từ trường không lồn tại ở đâu 2 
A. Xung quanh nam châm. 
B. Xung quanh đòng điên. 
C. Xung quanh điện tích đứng yén, 
D. Xung quanh Trái Đất. 


22.4. Giá sử có một dây dẫn chạy qua nhà. Nếu không dùng dụng cụ đo điện, 
có cách nào phát hiện được trong dây dân có đòng điền chay qua hay không 2 


22.5. Dựa vào hiện tượng nào dưới đây mà kết luận rằng dòng điện chay qua đây 
dẫn tháng có từ trường ? 


A. Dạy dân hút nam chăm lại gần nó. 
B. Dây dẫn hút các vụn sắt lại gần nó. 


C. Dòng điện làm cho kim nam châm đề gần và song song với nó bị lệch khỏi 
hướng Bác Nam ban đảu. 


D. Dòng điện làm cho kim nam châm luôn luôn cùng hướng với dây dân. 


4.BT VẬT LÍ 9-B 


22.ố. Làm thế nào đẻ nhận biết được tại một điềm trong không gian có từ trường ? 
A, Đặt ở điểm đó một sợi dây dân, dây bị nóng lên. 
B. Đạt ở đó một kim nam chăm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc Nam. 
C. Đặt ở nơi đó các vun giấy thì chúng bị hút về hai hướng Bác Nam. 


Ð. Đạt ở đó kim bằng đồng, kim luôn chỉ hướng Bác Nam. 


22.7. Người ta dùng dụng cụ nào đề nhân biết từ trường 2? 
A. Dùng ampe kế. 
B. Dùng vôn kế. 
€. Dùng áp kế. 


D. Dùng kim nam châm có trục quay. 


22.8. Lục do dòng điện tác đụng lên kim nam châm đề gắn nó được gọi là : 
A. lực hấp đản. 
B. lực từ. 
C. lực điện. 


D. lực điện từ. 


22.9. Có thể coi một dây dẫn thẳng dài có dòng điện một chiều chạy qua như một 
nam châm thảng được không 7 Vì sao ? 


A. Có thể, vi dòng điện tác dụng lực từ lên kim nam châm đề gắn nó. 
B. Có thể, vì dòng điện tác dụng lực từ lên vật bằng sắt đề gần nó. 


C. Không thể, vì đờng điện trong dây dân thẳng không hút các vụn sắt vé hai đầu 
dây như hai cực của nam châm thẳng. 


D. Không thẻ, vì dòng điện trong dày dân thẳng đài luởn có tác dụng như nhau 
lên các vụn sắt ở bất kì điểm nào của dây. 


51 


TỪ PHỔ ~ ĐƯỜNG SỨC TỪ \ 


25.1. Hay vẻ kim nam châm nằm cân 


bằng ở các vị trí A, B, C trong từ 
trường của thanh nam châm thẳng 
(hình 23.1). 


23.2. Hình 23.2 cho biết một số đường 


sức từ của thanh nam châm thẳng. 
Hay dùng mui tên chỉ chiều đường sức 
từ tại các điểm C, D, E và ghi tên các 
từ cực của nam châm. 


25.4. Đường sức từ là những đường cong 


được vẽ theo quy ước nào dưới đây ? 


A. Có chiều đi từ cực Nam tới cực Bắc 
bên ngoài thanh nam châm. 


B. Có độ mau thưa tuỳ ý. 


C. Bất đầu từ cực này và kết thúc ở 
cực kia của nam châm. ' 


D. Có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam 
ở bên ngoài thanh nam châm. 


25.4. Chiều đường sức từ của hai nam 


châm được cho trên hình 23.3. Nhìn 
hình vẻ, hãy cho biết tên các từ cực 
của nam châm. 


25.5. Hình 23.4 vẽ một thanh nam châm 


52 


thẳng và một số kim nam châm nằm 
cân bằng xung quanh. Hãy vẻ một 
đường sức từ của thanh nam châm, 
ghi rõ chiều của đường sức và tên từ 
cực của nam châm. 


Hình 23.1 
® 
Hình 23.2 
8) b) 
Hình 23.3 


—=- 
V 4 ¬5.. 
——-- 
— L——TI_—] — 
Z >~` 


Hình 23.4 


25.é. Trên hình 23.5 đường sức từ nào vẻ. 
sai ? 


A. Đường l. 
B. Đường 2. 
€. Đường 3. 
D. Đường 4. Hình 23.5 


25.7. Trên hình 23.6, lực từ tác dụng lên 


kim nam châm đặt ở điểm nào là 
mạnh nhất ? 2⁄ 2 
A. Điểm I1. _-E) 


Œ. Điểm 3. 
D. Điểm 4. 


25.8. Chiều của đường sức từ cho ta biết điều gì về từ trường tại điểm đó ? 
A. Chiều chuyền động của thanh nam châm đặt ở điểm đó. 
B. Hướng của lực từ tác dụng lên cực Bắc của một kim nam châm đặt tại điểm đó. 
€. Hướng của lực từ tác dụng lên một vụn sắt đặt tại điểm đó. 
D. Hướng của dòng điện trong dây dẫn đặt tại điểm đó. 


25.9. Độ mau, thưa của các đường sức từ trên cùng một hình vẻ cho ta biết điều gì 
về từ trường ? 


A. Chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng yếu, chỗ càng thưa thì từ 
trường càng mạnh. 


B. Chỏ đường sức từ càng mau thì từ trường càng mạnh, chỗ càng thưa thi từ 
trường càng yếu. 


C. Chỏ đường sức từ càng thưa thì dòng điện đặt ở đó có cường độ càng lớn. 
D. Chỏ đường sức từ càng mau thì dây dân đặt ở đó càng bị nóng lên nhiều. 


;7. 12,8 TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY | 


Ó DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA 


đIÊSS—S——2<ecninl.ee xài ắc (noy Nai 


24.1. Một cuộn dây được đặt sao cho trục 
của nó nằm dọc theo thanh nam châm 
như hình 24.1. Đóng công tắc K, 
thoạt tiên ta thấy thanh nam châm bị 
đầy ra xa. 

a) Đầu B của thanh nam châm là cực 
Bắc hay cực Nam ? 

b) Sau đó có hiện tượng gì xảy ra với 
thanh nam châm ? 

c) Nếu ngắt công tắc K, thanh nam 
châm sẽ ra sao ? Giải thích. 


24.2. Hai cuộn đây có dòng điện được treo 
đồng trục và gần nhau (hình 24.2). 


a) Nếu dòng điện chạy trong cuộn dây 
có chiều như trên hình vẻ thì hai cuộn 
dây hút nhau hay đầy nhau ? 


b) Nếu đồi chiếu dòng điện của một 
trong hai cuộn thì tác dụng giữa 
chúng có gi thay đồi ? 


24.5. Hình 24.3 mô tả cấu tạo của một 
dụng cụ đề phát hiện dòng điện (một 
loại điện kế). Dụng cụ này gồm một 
ống dây B, trong lòng B có một thanh 
nam châm A nằm thăng bằng, vuông 
góc với trục ống đây và có thế quay 
quanh một trục đặt giữa thanh, vuông 
góc với mặt phẳng trang giấy. 


Hình 24. 1 


Hình 242 


“ẤN 
(* 


Hình 243 


a) Nếu dòng điện qua cuộn dây B có chiều được đánh dấu như hình vẻ thì kim 


chỉ thị quay sang bên phải hay bên trái ? 


b) Hai chốt của điện kế này có cần đánh dấu dương. âm hay không ? 


24.4. a) Cục nào của kim nam châm 
trong hình 24.4a hướng về phía đầu B 
của cuộn dây điện ? 


b) Xác định chiều của dòng điện chạy 
trong cuộn dây ở hình 24.4b. 


24.5. Cuộn dây của một nam châm điện 
được nối với một nguồn điện mà tên 
các từ cực của nam châm điện được 
ghi trên hình 24.5. Hay xác định cực 
dương, âm của nguồn điện. 


24.ó. Các đường sức từ ở trong lòng một 
ống dây có dòng điện một chiều chạy 
qua có những đặc điềm gì ? 


A. Là những đường thẳng song song, 
cách đều nhau và vuông góc với trục 
của ống dây. 


B. La những vòng tròn cách đều nhau, 
có tâm nằm trên trục của ống đây. 


b) 
. Hình 24.4 


Hình 24.5 


C. Là những đường thẳng song song, cách đều nhau và hướng từ cực Bắc đến 


cực Nam của ống dây. 


D. Là những đường thẳng song song, cách đều nhau và hướng từ cực Nam đến 


cực Bác của ống dây. 


55 


24.7. Nếu dùng quy tắc nắm tay phải đề xác định chiều của từ trường của ống dây 


có dòng điện chạy qua thì ngón tay cái choai ra chỉ điều gì ? 

A. Chiểu của đòng điện trong ống dây. 

B. Chiếu của lực từ tác dụng lên nam châm thử. 

€. Chiều của lực từ tác dụng lên cực Bắc của nam châm thử đặt ở ngoài ống dây. 


D. Chiêu của lực từ tác dụng lên cực Bác của nam chàm thử đặt trong lòng ống dày. 


24.8. Vi sao có thể coi ống đây có dòng điện một chiều chạy qua như một thanh nam 


châm thảng ? 

A. Vì ống đây cúng tác dụng lực từ lên kim nam châm. 
B. Vì ống dây cũng tác dụng lực từ lên kim sắt. 

C. Vì ống dây cũng có hai cực từ như thanh nam châm. 


D. Vi một kim nam chàm đặt trong lòng ống dây cũng chịu tác dụng của một 
lực từ giống như khi đặt trong lòng thanh nam châm. 


24.9. Quy tác nào dưới đây cho ta xác định được chiều của đường sức từ ở trong 


56 


lòng một ống dây có đòng điện một chiều chạy qua ? 
A. Quy tác bàn tay phải. B. Quy tắc bàn tay trái. 
€C, Quy tác nắm tay phải. D. Quy tác ngón tay phải. 


SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP 


25.1. Nam châm điện gồm một cuộn dây 
dân quấn xung quanh một lõi sắt 
non có dòng điện chạy qua. 


a) Nếu ngắt dòng điện thì nó còn tác 
dụng từ nữa không ? 

b) Lõi của nam châm điện phải là 
sất non, không được là thép. Vì 
sao ? 


25.2. Trong nam châm điện được vẽ 
trên hình 25.1, nếu thay lõi sắt non 
bằng lõi niken thì : 

a) Từ trường có mạnh hơn cuộn dây 
không có lõi không 2 
b) Đầu A của cuộn dây là cực từ gì 2 


25.5. Hinh 25.2 vẻ một số kẹp giấy 
bằng sát bị hút đính vào các cực của 
thanh nam châm. 

a) Có thể kháng định các kẹp sắt này 
đã trở thành nam châm được 
không ? Vì sao ? 

b) Nếu khẳng định các kẹp sát đã 
trở thành nam châm thì hãy xác 
định tên từ cực của một trong số các 
nam châm này. 

c) Từ kết quả trên, hãy giải thích vì 
sao nam châm lại hút được các vật 
bằng sắt, thép khi đặt gần nó. 


25.4. Trong các trường hợp sau, trường 
hợp nào vật có khả năng nhiễm từ 
và trở thành nam châm vinh cứu ? 


NAM CHÂM ĐIỆN 


Hình 25.1 


Hình 25.2 


A. Một vòng dây dân bằng thép 
được đưa lại gần một cực của nam 
châm điện mạnh trong thời gian 
ngắn, rồi đưa ra xa. 


B. Một vòng dây dẫn bằng sắt non 
được đưa lại gắn một cực của nam 
châm điện mạnh trong thời gian 
ngắn, rồi đưa ra xa. 


C. Một vòng dây dẫn bằng sát non 
được đưa lại gần một đầu của nam 
châm điện mạnh trong thời gian dài, 
rồi đưa ra Xa. 

D. Một lõi sắt non được đặt trong 
lòng một cuộn đây có dòng điện với 
cường độ lớn trong một thời gian 
đài, rồi đưa ra xa. : 


57 


25.5. Có hiện tương gì xảy ra với một thanh thép khi đặt nớ vào trong lòng một ống 


dây có dòng điện một chiều chạy qua ? 
A. Thanh thép bị nóng lên. 

B. Thanh thép phát sáng, 

C. Thanh thép bị đẩy ra khỏi ống đây. 
D. Thanh thép trở thành môi nam châm. 


25.é. Khi đạt một thanh sắt non vào trong lòng một ống dây dẫn có đòng điên một 


chiều chạy qua thì thanh sắt trở thành một nam châm. Hướng Bác Nam của nam 
châm mới được tạo thành so với hướng Bác Nam của ông dây thì : 


A. Cùng hướng. 

B. Ngược hướng. 

C. Vuông góc. 

D. Tạo thành một góc 45°. 


25.7. Có cách nao để làm tăng lưc từ của một nam châm điện ? 


A. Dùng dày dân to quấn ít vòng. 

B. Dùng dây dẫn nhỏ quấn nhiều vòng. 

C. Tăng số vòng dây dân và giảm hiệu điện thế đặt vào hai đáu ống dây. 
D. Tang đường kính và chiều dài của ống dây. 


25.8. Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bảng sắt non ? 


5B 


A. Vì lõi thép nhiễm từ yếu hơn lỗi sắt non, 
B. Vì dùng lới thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cứu. 


C. Vị dùng lôi thép thì không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm 
điện. 


D. Vi đùng lõi thép thì lực từ bị giám đi so với khi chưa có lỗi. 


ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM 


261. Đề làm nam châm điện mạnh với dòng điện có cường độ cho trước thì nên quấn 
nhiều hay ít vòng dây dẫn quanh một ống dây cách điện ? 


24.2. Một thanh thép có một đầu được sơn N 


màu đỏ, đáu kia được sơn.màu xanh. E E Đỏ 
Dùng một nam châm điện hình chữ = = 
để từ hoá thanh thép này (hình 26. l). = = Sư, 
Hay mô tả bằng hình vẻ và giải thích 
Hình Z6. 1 


cách đặt thanh thép đó lên nam châm 
điện đề sau khi từ hoá, đầu sơn đỏ của 
thanh thép trở thành từ cực Bác. 


24.5. Điện kế là dụng cụ được dùng để 
phát hiện dòng điện. Điện kế tự làm 
lấy gồm một cái hộp trong đó gắn cố 
định một la bàn thông thường với hai 
cuộn dây dân mắc nối tiếp, cách điện 
quấn quanh hộp (hình 26.2). 


a) Mức độ phát hiện được dòng điện 
nhỏ của điện kế này phụ thuộc vào 
những yếu tố nào ? 


b) Kim của la bàn sẽ nằm như thế nào 
đối với các vòng dây khi có dòng điện 
chạy qua hai cuộn dây đó ? Vị trí ban 
đầu của kim nam châm khi chưa có 
dòng điện đi qua đả được chỉ ra trên 
.“hình vẽ. 


Hình 26.2 


59 


24.4. Ampe kế điện từ loại đơn giản gồm l0 


một ống dây D và một tấm sắt S đặt 
gần một đầu ống dây (hình 26.3). 
Tấm sắt S gắn liền với kim chỉ thị K 
có thể quay quanh trục O. Hãy giải 
thích hoạt động của ampe kế khi có 
dòng điện đi qua ống dây. 

Hình 26.3 


2é.5. Trong loa điện, lực nào đã làm cho màng loa dao động phát ra âm ? 
A. Lực hút của nam châm điện tác dụng vào màng loa làm bằng sắt non. 


B. Lực từ của một nam châm vĩnh cửu tác dụng lên cuộn dây có dòng điện biến 
đổi chạy qua gắn vào màng loa.  ' 


C. Lục từ của một nam châm vinh cửu tác dụng vào miếng sắt gấn vào 
màng loa. 


D. Lực của một nam châm điện tác dụng vào một cuộn dây dân kín gắn vào 
màng loa. 


2á.6. Trong chuông báo động gắn vào cửa để khi cửa bị mở thì chuông kêu, rơ-le 
điện từ có tác dụng gì ? 


A. Làm bật một lò xo đàn hồi gö vào chuông. 

B. Đóng công tắc của chuông điện làm cho chuông kêu. 
C. Làm cho cánh cửa mở đập mạnh vào chuông. 

D. Làm cho cánh cửa rút chốt hãm cần rung chuông. 


26.7. Tại sao khi cho dòng điện không đổi chạy vào cuộn dây của loa điện thì loa 
lại không kêu ? 


— IWCĐỆNTU ] 


27.1. Hình 27.1 mô tả khung dây dản có 
dòng điện chạy qua được đặt trong từ 
trường, trong đó khung quay đang có vị 
trí mà mặt phẳng khung vuông góc với 
đường sức từ. Về vị trí này của khung 
dây, ý kiến nào dưới đây là đúng ? 


Hình 27.1 


A. Khung không chịu tác dụng của 
lực điện từ. 


B. Khung chịu tác dụng của lực điện 
từ nhưng nó không quay. 


C. Khung tiếp tục quay do tác dụng 
của lực điện từ lên khung. 


D. Khung quay tiếp một chút nữa 
nhưng không phải do tác dụng của lực 
điện từ mà do quán tính. 


27.2. Hình 27.2 mô tả đoạn đây đản AB 
có dòng điện đi qua được đặt ở 
khoảng giữa hai cực của nam châm 
hình chữ U. Biểu diễn lực điện từ tác 
dụng vào AB. Nếu đổi chiếu dòng 
điện hoặc đổi cực của nam châm thì 
lực điện từ sẽ ra sao ? 


Hình 27.2 


61 


27.5. Khung dây dân ABCD có dòng điện 


27.4. Hinh 27.4 mô tả một khung dây dẫn 


chạy qua được đặt trong từ trường 
của nam châm vinh cứu (hình 27.3). 
Mặt phảng của khung dây song song 
với các đường sức từ. Hay biểu diễn 
lục điện từ tác dụng lên các cạnh của 
khung. Các lực này làm cho khung có Hình Z7.3 
xu hướng chuyền động như thế nào ? 


4Ã ‡i1ˆ 

đứng yên trong từ trường, mặt của _ 
khung vuông góc với đường sức từ. 
Nếu đổi chiếu dòng điện chạy trong 
khung thì khung dây có quay không ? 
Giải thích. Hình 27.4 


27.5. Một thanh nam châm thẳng đã bị tróc hết vỏ sơn, mất dấu các cực. Đề xác 


định tên từ cực, ta có thể cho từ trường của thanh nam châm này tác dụng lên 
một đây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua. 


a) Hay vẻ hình mô tả cách làm này. 
b) Nêu rõ cách xác định tên từ cực của thanh nam châm khi đó. 


27.é. Dùng quy tắc nào đưới NK. đề xác định chiều của lực điện từ ? 


62 


A. Quy tắc nắm tay phải. 
B. Quy tắc nắm tay trái. 
C. Quy tắc bàn tay phải. 
D. Quy tắc bàn tay trái. 


27.7. Muốn xác định được chiều của lực điện từ tác dung lên một đoạn dây dẫn 
thăng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cản phải biết 
những yếu tổ nào ? 


A, Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiêu đài của dây. 
B. Chiều của đường sưc từ và cường độ lực điện từ tai điểm đó. 
C. Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó. 


D. Chiều và cường độ của đông điện, chiều và cường độ của lực từ tại điểm đó. 


27.8. Khi dãy dẫn thắng có dòng điện chay qua được đật song song với các đường 
sức từ thì lực điện từ có hướng như thế nào 2 


A. Cùng hướng với dòng điện, 
B. Cùng hướng với đường sức từ. 
€. Vuông góc với cá dây dân và đường sức từ. 


D. Không có lực điện từ. 


27.9, Một khung dây dân hình chữ nhât co dòng điện chạy qua được đặt trong từ 
trường giữa hai nhánh cúa một nam chàm hình chữ U, Khung dây sẻ quay đến 
vị trí nào thì dừng lại ? 


A. Mặt khung dây song song với các đường sức từ. 
B. Mặt khung dày vuông góc với các đường sức từ. 
C. Mặt khung đây tạo thành một góc 60” với đường sức từ. 


D. Mặt khung dây tạo thành một góc 45 với đường sức từ. 


63 


ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIẾU ¬ 


28.1. Hình 28. trình bày một động cơ điện 
goi là "bánh xe Bác-lâu". Có một đĩa 
bằng đóng đặt thẳng đứng giữa hai cực 
của một nam châm hình chữ U và có 
thể dế dàng quay xung quanh một trục 
nằm ngang PQ làm bằng kim loại. 
Mép dưới của địa chạm vào thuỷ ngân 
được đựng trong một cái chậu. Nối 
trục của đĩa và thuỷ ngân vào hai cực 
của một nguồn điện thì thấy đĩa quay. 


Đây là một "động cơ điện” thô sơ, 
phát minh bởi P. Bác-làu (Peter 
Barlow, 1766 — 1862). Hay giải thích 
hoạt động của động cơ này. 


Hình 28.1 


28.2. Hình 28.2 vẽ cát ngang một khung 
dây dân có đòng điện chạy qua được 
đặt trong từ trường. Ban đầu hai cạnh 
của khung dây có vị trí l. Do tác dụng 
của lực điện từ, khung quay lần lượt 
qua các vị trí 2, 3, 4, 5, 6. 


a) Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên 
khung tại các vị trí xác định ở trên. 


b) Tại vị trí thứ 6, lực điện từ có tác 
dụng làm khung quay không ? Nếu do 
quán tính, khung quay thêm một chút 
nửa thì tại vị trí mới, lực điện từ sẽ có 
tác dụng làm khung quay như thế nào ? 


€) Giả sử khi đã vượt qua vị trí thứ 6, : 
ta đồi chiều dòng điện trong khung, __ Hình 28.2 
hiện tượng sẽ ra sao ? 


28.3. Ưu điểm nào dưới đây không phải là ưu điểm của động cơ điện ? 
A. Không thải ra ngoài các chất khí hay hơi làm ö nhiễm môi trường xung quanh. 
B. Có thể có công suất từ vài oat đến hàng trăm, hàng ngàn, chục ngàn kilôoat. 
C. Hiệu suất rát cao, có thể đạt tới 981%. 
D. Có thể biến đôi trực tiếp năng lượng của nhiền liệu thành cơ năng. 


28.4. Hay ghép mỗi phần a), b), c). đ), e) với mộ phán l, 2, 3, 4, 5, 6 đề được một 
câu có nội dung đúng. 
a) Động cơ điện hoạt động 1. sự nhiễm từ của sắt, thép. 


dựa vào 2. năng lượng của nhiên liệu bị đốt chảy 


b) Nam châm điện hoạt động chuyền thành cơ năng. 
dựa vào 3. tác dung của từ trường lên dòng điện đặt 
c) Nam châm vinh cửu được trong từ trường. 

chế tạo dựa vào 4. tác dụng từ của dòng điện. 

d) Động cơ điện là động cơ 5, khả năng giứ được từ tính lâu đài của thép 
trong đó sau khi bị nhiềm từ. 


©) Động cơ nhiệt là đông cơ 6. điện năng chuyền hoá thành cơ nắng. 
trong đó 


28.5. Động cơ điện một chiều quay được do tác dụng của lực nào ? 
A. Lực hấp dẫn, B. Lực đàn hồi. 
€. Luc từ. D. Lực điện từ. 


28.6. Trong động cơ điện một chiều, nếu thay bộ gớp điện gồm hai vành bán khuyên 
bằng một bộ góp điện gồm hai vành khuyên thì đông cơ có quay được liên tục 
không ? Tại sao 2 


28.7. Roto của một động cơ điên một chiều trong ki thuật được cấu tạo như 
thế nào ? 
A. Là một nam châm vĩnh củu cö trục quay. 
B. Là một nam chàm điện có trục quay. 
C. Là nhiều cuộn đây đàn có thể quay quanh cùng một trục. 
D. Là nhiều cuộn dây dân quấn quanh một lỏi thép gắn với vỏ máy. 


28.8. Muốn cho động cơ điện quay được, cho ta cơ năng thì phái cùng cấp cho nó 
năng lượng dưới đạng nào 2? 
A. Động năng. B. Thế năng. 
C. Nhiệt năng. D. Điện năng. 


5.BT VÄT LÍ 9-A ` 85 


BÀI TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC NẮM TAY PHẢI 
VÀ QUY TẮC BÀN TAY TRÁI 


340.1. Một đoạn dây dẫn thảng AB được 


đặt ở gần đầu M của một cuộn đây có 
đòng điện chạy qua như hình 30.1. 
Khi cho dòng điện chạy qua dây đản 
AB theo chiều từ A đến B thì lực điện 
từ tác dụng lên AB có 


A. phương thẳng đứng, chiều từ dưới 
lên trên. 


B. phương thẳng đứng, chiều từ trên 
xuống dưới. 
C. phương song song với trục của 


cuộn dây, chiếu hướng ra xa đáu M 
của cuộn đây. 


D. phương song song với trục của 
cuộn đây, chiều hướng tới đầu M 
của cuộn đây. 


30.2. Một đoạn dây dân thẳng AB được 


đặt ở gắn đầu của thanh nam châm 
thảng (hình 30.2). Hay biểu điển lực 
điện từ tác dụng lên dây dản, biết 
rằng dòng điện chạy qua dây có 
chiều từ B đến A. 


30.5. Khung dây dắn ABCD được móc 


66 


vào một lực kế nhạy và được đặt sao 
cho đoạn BC nằm lọt vào khoảng giữa 
hai cực của một nam châm hình chữ U 
(hình 30.3). Số chỉ của lực kế sẽ thay 
đối như thế nào khi cho dòng điện chạy 
qua khung dây theo chiều ABCD 2 


Hình 30.2 


Hình 30.3 


5.BT VẶT LÍ 9-B 


40.4. Một nam châm hình chữ U và một dây dẫn thẳng được bố trí như hình 
30.4.a, b, c và d. Dòng điện trong dây dân có phương vuông góc với mặt 
phẳng trang giấy, chiều đi từ phía trước ra phía sau trang giấy. Hỏi trường 
hợp nào lực điện từ tác dụng vào dây dân hướng thắng đứng lên trên ? 


"6ä _ÖỐẲẰ ÿ H § 
C:C: 

S N 

a) b) c) d) 


Hình 30.4 


340.5. Hay biểu diến lực điện từ tác đụng 
lên đây dân thẳng có dòng điện chạy 
qua, được đặt trong từ trường của 
một nam châm điện (hình 30.5). Dòng 
điện chay qua dây dẫn có phương 
vuông góc với mát phảng trang giấy, 
chiều đi từ phía sau ra phía trước 
trang giấy. 


Hình 30.5 


3O.é. Trên hình 30.6, ống dây B sẻ 
chuyển động như thế nào khi đóng _. 
công tắc K của ống dây A ? Vì sao ? A 
Biết ống dây A được giữ đứng yên. 


HD Ế 


Hình 30.6 


67 


30.7. Một khung dây dân hình chữ nhật 


ABCD có dòng điện một chiều chạy 
qua như hình 30.7 đặt trong từ trường 
của một nam châm hình chữ U. Lúc 
đầu đặt khung ở vị trí nào thì khung 
không quay được ? Vì sao ? 


30.8. Xác định phương và chiều của lực 


điện từ tác dụng vào điểm M trên 
đoạn đây dẫn AB khi đóng công tắc K 
trên hình 30.8. 


A. Phương thảng đứng, chiều từ trên 
xuống dưới. 


B. Phương tháng đứng, chiều từ dưới 
lên trên. 


Œ. Phương nằm ngang vuông góc với 
AB, chiếu từ ngoài vào trong mặt 
phảng hình vẽ. 


D. Phương nằm ngang vuông góc với 
AB, chiếu từ trong ra ngoài mặt 
phảng hình vẽ. 


30.9. Nếu dùng bàn tay phải thay cho bàn 


68 


tay trái và giữ nguyên các quy ước về 
chiều dòng điện và chiếu của đường 
sức từ thi chiếu của lực điện từ sẻ 
được xác định như thế nào ? 


Hình 307 


Hình308 


HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 


3I.1. Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ? 
A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dàn. 
B. Nối hai cực của nam chân với hai đầu cuộn dây đán. 
C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. 


D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín, 


ãI.2. Đưa một cực của nam châm lại gần một cuộn dây dẫn kín (nghia là nam chăm 
chuyền động tương đối so với cuộn đây) thì (rong cuộn dây dân có đòng điền 
cam ưng. Hày làm thí nghiệm đề tìm xem có trường hợp nào nam châm chuyển 
động so với cuộn dãy mà trong cuộn dây không xuất hiện dòng điền. 


31.3. Trong thí nghiệm ở hinh 3 [.3 SGK, làm thế nào đề có thẻ tạo ra dòng điện cảm 
ứng trong cuộn dây đản kí nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng 2 


31.4. Hày nghì ra môi cách khác so với những cách đã nêu trong SGK và trong các 
bài tâp trên khi dùng nam châm điện (hoặc nam châm vinh cừu) để tạo ra dòng 
điện cảm ứng. Đến lớp kiểm tra lại bằng thí nghiệm. 


41.5, Cách nào dưới đây có thể tao ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn đây đàn kín ? 
A. Mắc xen vào cuộn đây dẫn một chiếc pin. 
B. Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuôn dây. 
C. Cho mội cực của nam chảm chạm vào cuón đây dẫn. 


D. Đưa mội cưc của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuôn dày. 


6B 


31.ó. Cách nào dưới đây không tạo ra được dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây 
dầy kín 2 


A. Cho cuộn dây dân chuyển động theo phương song song với các đường sức từ 
ở giữa hai nhánh của nam châm chứ Ù. 


B. Cho cuộn dây dẫn quay cắt các đường sức từ của nam châm chử U. 
C. Cho một đầu của nam châm điện chuyền động lại gần một đầu cuộn dây dẫn. 


D, Đặt nam châm điên ở trước đầu cuộn dày rồi ngắt mạch điện của nam chám, 


Ã1.7. Làm cách nào để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong đinamô xe đạp 2 
A. Nối hai đầu đinamỏ với hai cực của một ãc-quy. 
B. Cho bánh xe đạp cọ xát mạnh vào núm đinamô. 
ŒC. Làm cho nam châm trong đinamö quay trước cuộn đây, 
D. Cho xe đạp chay nhanh trên đường. 
31.8. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được điều gì ? 
A. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đăt-gần nam chàm. 
B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn đây đặt trong từ trường của nam châm. 


€. Dòng điện xuất hiện khi một cuộn đây đán kín quay trong từ trường cúa nam 
châm. 


D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi cuộn dây chạm vào nam châm. 


70 


BÀI 32 
ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG | 


32.I. Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống : 


a) Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian có sự 
2ã» qua tiết điện S của cuộn dây. 


b) Khi số đường sức từ qua tiết điện S của cuộn dây dẫn kín biến đồi thì trong 
cuộn đây dân xuất hiện ..... 


32.2. Trường hợp nào dưới đây, trong 
cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện 
cảm ứng ? : 

._A. Số đường sức từ qua tiết điện S của 

ˆ cuộn dây dẫn kín lớn. 


B. Số đường sức từ qua tiết điện S 
của cuộn dây dân kín được giữ 
không thay đồi. 


C. Số đường sức từ qua tiết diện S của 
cuộn đây dắn kín thay đồi. 


D. Từ trường xuyên qua tiết diện S 
của cuộn đây dân kín mạnh. 
' Trục quay 
32.5. Vi sao khi cho nam châm quay 
trước một cuộn dây dẫn kín như thí 
nghiệm ở hình 32.I thì trong cuộn dây 
xuất hiện dòng điện cảm ứng ? 
: Hình 32 1 
32.4. Dựa vào điều kiện xuất hiện dòng 
điện cảm ứng, hãy vẻ sơ đồ thiết kế 
dụng cụ cho ta một dòng điện cảm 
ứng liên tục. 


71 


32.5. Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn đây dẫn kín ? 
A. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết điện cuộn đây rất lớn. 
B. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây được giữ không tăng. 
C. Khi không có đường sức từ nào xuyên qua tiết diện cuộn dây. 
D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết điện cuộn dây biến thiên. 


32.é. Trên hình 32.2, thanh nam châm 
chuyền động như thế nào thì không 
tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn 
dây ? 


A. Chuyển động từ ngoài vào trong 
ống dây. 


B. Quay quanh trục AB. 
C. Quay quanh trục CD. 
D. Quay quanh trục PQ. 


Hình 322 


32.7. Trên hình 32.3, khi cho khung đây 
quay quanh trục PQ thì trong khung 
dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng 
không ? Vì sao ? 


42.8. Một HS nói rằng : “Điều kiện xuất 
hiện dòng điện cảm ứng trong một 
cuộn dây dẫn kín là có chuyển động 
tương đối giữa nam châm và cuộn 
dày”. Lời phát biểu đó đúng hay 
sai ? Tại sao ? 


72 


DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU | 


s6 5s, 1. 


33.1. Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiếu khi số đường 
sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn đây : 
A. luôn luôn tăng. B. luôn luôn giảm. 
€. luân phiên tăng, giảm. D. luôn luôn không đồi. 


335.2. Trong thí nghiệm bố trí như hình A 
33.1, dòng điện xoay chiều xuất hiện 
trong cuộn đây dắn kín khi nào ? 

A. Khi nam chàm đứng yên, cuộn dây 
quay quanh trục PQ. 

B. Khi nam châm và cuộn dây đều 
quay quanh trục PQ. 

C. Khi nam châm và cuộn đây 
chuyền động thẳng cùng chiếu với 
cùng vận tốc. 

Ð. Khi nam châm đứng yên, cuộn dây 
đân quay quanh trục AB. 


Trục quay 


Q 


Hình 33.1 


33.3. Trên hình 33.2 vẻ một khung đây dân 
kín đặt trong từ trường. Giải thích vì 
sao khi cho khung dây quay quanh trục 
PQ nằm ngang thì trong khung dây 
không xuất hiện dòng điện xoay chiếu. 


Hình 33.2 


73 


35.4. Treo một thanh nam châm bằng 


một sợi dây mềm rồi thả cho nam 
châm đu đưa quanh vị trí cân bằng 
OA (hình 33.3). Dòng điện cảm ứng 
xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín B 
là dòng điện xoay chiều hay có chiều 
không đồi (một chiều) ? Tại sao ? 


Hình 33.3 


335.5. Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn đây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm 


ứng xoay chiều ? 

A. Cho nam châm chuyền động lại gần cuộn dây. 

B. Cho cuộn dây quay trong fừ trường của nam châm và cắt các đường sức từ. 
C. Đặt thanh nam châm vào trong lòng cuộn dây rồi chơ cả hai đều quay quanh 
một trục. 

D. Đặt một thanh nam chậm tñnh trụ trước một cuộn dây, vuông góc với tiết diện 
cuộn đây rồi cho thanh nam châm quay quanh trục của nó. 


35.ó. Trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng 


xoay chiều ? 

A. Cho nam châm quay trước một cuộn dây dân kín, các đường sức từ bị cuộn 
dây cắt ngang. 

B. Cho cuộn đây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường 
sức của từ trường. 

€. Liên tục cho một cực của nam châm lại gần rồi ra xa một đầu cuộn dây dẫn kín. 
D. Đặt trục Bắc Nam của thanh nam châm trùng với trục của một ống dây rồi 
cho nam châm quay quanh trục đó. 


35.7. Khi nào thì dòng điện cảm ứng trong một cuộn đây dẫn kín đồi chiều ? 


74 


A. Nam châm đang chuyền động thì dừng lại. 

B. Cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại. 

€. Số đường sức từ xuyên qua tiết điện cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại. 
D. Số đường sức từ xuyên qua tiết điện của cuộn đây liên tục tăng hoặc liên tục giảm. 


BAI 34 


MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 


34.1. Máy phát điện xoay chiều bất buộc phải gồm các bộ phân chính nào để có thể 
tao ra đòng điện ? 
A. Nam chăm vinh cửu và sợi dây dân nối hai cực nam châm, 
B. Nam châm điện và sơi dây dân nối nam châm với đèn. 
€. Cuộn dây dẫn và nam châm. 
D. Cuộn đây dẫn và lôi sắt. 


34.2. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với môt bóng đèn. Khi quay nam 
châm của máy phát thì trong cuộn đây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì : 
A. từ trường trong lòng cuộn dày luôn tăng. 
B. số đường sức từ qua tiết điện S của cuộn dây luôn tăng. 
C. từ trường trong lòng cuộn dây không biến đói. 
D. số đường sức từ qua tiết điện § của cuộn đây luân phiên táng giảm. 
44.4. Hay giải thích vì sao đối với máy phát điện xoay chiều có cuộn đây quay, chỉ 
khi quay cuộn dây thì trong cuộn dây mới có dòng điện xoay chiều. 
34.4. Muốn cho máy phát điện xoay chiều phát điện liên tục thì phải làm thế nào 2 
Hãy vẻ sơ đồ thiết kế một máy phát điện xoay chiều có thể hoạt đóng hên tục. 
34.5. Trong máy phát điện xoay chiều, rôto hoạt đông như thế nào khi máy làm việc ? 
A. Luôn đứng yên. 
B. Chuyển động đi lai như con thoi. 
€. Luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều. 
Ð. Lnân phiên đổi chiều quay. 
34.á. Bỏ phận góp điện trong động cơ điện mòt chiều và trong máy phát điện xoay 
chiều với cuộn dây quay có nhiệm vụ gì khác. nhau ? 
ã4.7. Trong máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay, nếu ta thay bộ góp điện 


gớm hai vành khuyên bằng bộ gớp điện gồm hai nửa vành khuyên như trong động 
cơ điện một chiều thì đòng điện lấy ra có đặc điểm øi ? Vì sao ? 


34.8. Lắp một bóng đèn dây tóc vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều. Khi 
máy quay, bóng đèn nhấp nháy (luân phiên sáng tối, xen kẻ). Vì sao ? 


75 


CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - 


ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOA.Y CHIỀU 


45.I. Trong thí nghiệm ở hinh 35.1, có 


hiện tượng gì xảy ra với kim nam 
châm khi ta đồi chiều dòng điện chạy 
vào nam châm điện ? 

A. Kim nam châm vẫn đứng yên. 

B. Kim nam châm quay một góc 900. 
€C. Kim nam châm quay ngược lại. 

D. Kim nam châm bị đầy ra. 


5.9, Trong thí nghiệm ở hình 35.2, có 


hiện tượng gì xảy ra với kim sắt khi ta 
đối chiều dòng điện chạy vào nam 
châm điện ? 

A. Kim sắt vẫn bị hút như trước. 

B. Kim sắt quay một góc 900. 

€. Kim sắt quay ngược lại. 

D. Kim sắt bị đấy ra. 


45.3. Có hiện tượng gì xảy ra với miếng 


76 


nam châm khi cho dòng điện xoay 
chiều chạy vào nam chàm điện ở 
hình 35.3 ? 


A. Miếng nam châm bị nam châm 
điện hút chặt. 

B. Miếng nam châm chỉ bị nam châm 
điện đầy ra. 

C. Miếng nam châm đứng yên, không 
bị hút, không bị đầy. 

D. Miếng nam châm luân phiên bị 
nam chàm điện hút, đầy. 


bu. 


Hình 35.3 


35.4. Đặt một dây dân thẳng song song với trục Nam — Bắc của một kim nam châm 
đứng cân bằng. Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi cho dòng điện 
xoay chiều lấy từ lưới điện quốc gia chạy qua dây dẫn ? Giải thích hiện tượng. 


35.5, Hãy vẽ sơ đồ bố trí một thí nghiêm để nhân biết xem dòng điện chạy qua một 
đây dẫn là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều. 


35.é. Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi đòng điện đồi chiều ? 
A. Không còn tác dụng từ. 
B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi. 
€. Tác dụng từ giảm đi. 
D. Lực từ đồi chiều. 


35.7. Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. 
Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiếu ? 
A. Giá trị cực đại. 
B. Giá trị cực tiểu. 
€, Giá trị trung bình. 
D. Giá trị hiệu dụng. 


35.8. Trong thí nghiệm ở hình 35.4, khi Nam châm Sắt non 
đối chiều dòng điện chạy vào cuộn, 
dây dẫn thi tác dụng từ của cuộn đây -+ NA 
đối với kìm nam châm và kim sắt non 1 


có gì khác nhau ? Vì sao ? 
Hình 35.4 
35.9. Dựa vào tác dụng từ của dòng điện 
xoay chiều, hãy vẻ sơ đồ thiết kế một 
chuông điện chạy bằng dòng điện 
xoay chiều. 


35.10. Tác dụng nào của dòng điện xoay 
chiều không phụ thuộc vào chiều dòng 
điện 2 


` 


BÀI 3ó 
„ TRUYỆN TẠI ĐIỆN NẴNG ĐỊXA __ _ 


4á.1. Đề truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện đài gấp đồi thị 
công suất hao phí vì toả nhiệt sẻ : 


A. tăng 2 lần. 
B. tăng 4 lần. 
€. giảm 2 lần. 


D. không tăng, không giảm. 


Äđó.2. Trên cùng một đường dây dẫn tái đi cùng mót công suất điện, với cùng một 
hiệu điện thế, nếu dùng dây dán có tiết điện tăng gấp đói thì công suất hao phí 
Vì toá nhiệt sẽ : 


A. tảng 2 lần. 
B. giảm 2 lần. 
€. táng 4 lân, 
D. giảm 4 lần. 


46.3. Khi truyền đi cùng một công suất điện, muốn giảm công suất hao phí đo toá 
nhiệt, dùng cách nào trong hai cách dưới đây có lợi hơn ? Vì sao 2 


a) Giám điện trở của đường dây đi hai lần. 


b) Tăng hiệu điện thế giửa hai đầu dây lên hai lản. 


44.4. Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bàng dây dẫn người ta lại phái 
dùng hai máy biến thế đặt ở hai đâu đường dây tải điện 2 


78 


4đó.5. Trên cùng môt đường đây tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu 
điện thế xác định, nếu dùng dây đản có đường kính tiết điện giảm đi một nửa thì 
công suất hao phí vị toả nhiệt sẻ thay đổi như thế nào 2 
A. Tăng lên hai lần. 
B. Tăng lên bốn lần. 
€. Giam đi hai lần. 
D. Giảm đi bốn lần. 


Ã6.é. Trên một đường dây tải đi một công suất điện xác định đưới hiệu điện thể 
100 000V. Phải dùng hiệu điện thế ở bat đầu đường dây này là bao nhiêu để 
công suất hao phí vì toá nhiệt giảm đi hai lần ? 


A. 200 000V. 
B. 400 000V. 
€, 141 000V. 
D. 50 000V. 


3ó.7. Vì sao người ta không dùng phương pháp giảm điện trở của đường đây tải điện 
đề làm giảm công suất hao phí vì toá nhiệt 2 


36.8. Có hai đường dây tải điện tải đi cùng mót công suất điện với dây dân cùng tiết 
điện, làm bằng cùng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100km và hiệu 
điên thế ở hai đầu đây là 100 000kV, đường dây thứ hai có chiều dài 200km và 
hiệu điện thế 200 000kV. So sánh cóng suất hao phí vì toả nhiệt Ø2 và 22, của 


hai đường đây. 
A.Ø®,-=Ø. 
B. 24=2. 
C. Ø =4. 
D.Ø= 2Ø, 


79 


MÁY BIẾN THẾ 


37.1. Máy biến thế dùng đẻ : 
A. giừ cho hiệu điện thế ồn định, không đổi. 
B. giữ cho cường đô đòng điện ồn định, không đổi. 
€. làm tăng hoặc giảm cường đô dòng điện. 


D. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế. 


37.2. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. 
Khi đặt vao hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai 
đầu đây của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu 2 


37.5. Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều không đổi để chạy máy biến thế ? 


37.4. Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 
2 000V. Muốn tải điện năng đi xa, người ta phải tăng hiệu điện thế lên 20 000V. 
Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lê nào 2 
Cuộn dây nào mắc với hai cực của máy phát điện 2 


37.5. Máy biến thế có tác dụng øì ? 
A. Giữ cho hiệu điện thế ồn định. 
B. Giữ cho cường đỏ dòng điện ổn định. 
C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điên thế. 
D. Làm thay đốt vị trí của máy. 


80 


8BT VÄT LÍ 9-A 81 


BÀI 40 - 4] 


HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 
QUAN HỆ GIỮA GÓC TỚI VÀ GÓC KHÚC XẠ 


40-4I.. Hình 40-41.1 cho biết PQ là 
mặt phân cách giữa không khí và 
nước, I là điểm tới, SI là tia tới, IN là 
pháp tuyến. Cách vẽ nào biểu điển 
đúng hiện tượng khúc xạ của tia sáng 
khi đi từ không khí vào nước ? Giải 
thích cách lựa chọn. 


_ Hình 40-41. 1 


6.BT VẬT LÍ 9-B 


40-41.2. Hay ghép mỏi phán a), b), c), đ), 


e) với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được 
một câu có nội dung đúng. 


a) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là 
hiện tượng tia tới khi gặp mặt phân 
cách giửa hai môi trường trong suốt 
khác nhau thì 


b) Khi tia sáng truyền từ không khí 
vào nước thì 


c) Khi tia sáng Na y từ nước vào 
không khí thì 


đ) Hiện tượng phản xạ ánh sáng là 
hiện tượng tia tới khi gặp mặt phân 
cách giữa hai môi trường thì 


e) Khi góc tới bằng 0 thì 


40-4I.5. Hình 40-41.2 mô tả một bạn học 


sinh nhìn qua ống thẳng thấy được 
hình ảnh viên sỏi ở đáy bình nước. 

a) Giữ nguyên vị trí của ống, nếu bạn 
đó đùng một que thẳng, dài xuyên qua 
ống thì đầu que có chạm vào viên sỏi 
không ? Vì sao ? 


b) Vẽ đường truyền của tia sáng từ 
viên sỏi đến mắt trong trường hợp đó. 


40-41.4. Câu nào dưới đày liệt kê đầy đủ 


những đặc điểm của hiện tượng khúc 
xạ ánh sáng ? 

A. Tia sáng là đường thẳng. 

B. Tia sáng truyền từ môi trường 
trong suốt này sang môi trường trong 
suốt khác. 


1. góc khúc xạ lớn hơn góc tới. 


2. bị hất trở lại môi trường trong 
suốt cũ. Độ lớn góc phản xạ bằng 
ĐÓC tới. 


3. góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 


4. góc khúc-xa cũng bằng 0, tia sáng 
không bị gây khúc khi truyền qua hai 
môi trường. 


5. bị gây khúc ngay tại mặt phân 
cách và tiếp tục đi vào môi trường 
trong suốt thú hai. Góc khúc xạ 
không bằng góc tới. 


"Á 


Hình 40-41.2 


€. Tia sáng bị gáy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. 


D. Tia sáng bị gây khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường khi truyền từ môi 
trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. 


40-4I.5. Trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mát là tia khúc xạ ? 
A. Khi ta ngắm một bông hoa trước mắt. 
B. Khi ta soi gương. 
€. Khi ta quan sát một con cá vàng đang bơi trong bề cá cảnh, 
D. Khi ta xem chiếu bóng. 


40-41.á. Một tia sáng đèn pin được rọi từ không khí vào mội xô nước trong. Tại 
đâu sẽ xảy ra hiện tượng khúc xa ánh sáng ? 


A. Trên đường truyện trong khóng khí. 
B. Tại mặt phân cách giữa không khí và nước. 
C, Trèn đường truyền trong nước. 


D. Tạt đáy xô nước. 


40-4I.7. Một con cá vàng đang bơi trong một bế cá cảnh có thành bảng thuy tỉnh 
trong suốt. Một người ngắm con cá qua thành bẻ. Hỏi tia sáng truyền từ con cá 
đến mát người đó đã chịu bao nhiêu lần khúc xạ ? 


A. Không lần nào. 
B. Mội lân. 

€. Hai lán. 

D. Ba lần. 


40-41.8. Môi cốc thuỷ tinh trong, đáy phẳng, đựng nước trong, được đặt trên một 
tờ giấy có chữ O. Một người đặt mắt trên phương thắng đứng, nhìn chữ O đó 
qua mặt nước trong cốc. Hỏi tia sáng truyền từ chữ O đến mắt đã chịu bao nhiều 
lần khúc xạ ? 


A. Môi lân. 
B. Hai lân. 
Œ. Ba lân. 

D. Bốn lân. 


84 


4O-41.9. Có một chiếc ca hình trụ, bàng >Á 
nhựa không trong suốt. Gọi ABCD là 
một mặt cắt thảng đứng của chiếc ca ^ 
(hình 40-41.3). Một người đặt mất D 
theo phương BD, nhìn vào trong ca, 
vừa văn không thấy được đáy ca. Đỏ 
nước vào trong ca. Người ấy sẻ nhìn 
thây gì ? B ® 
A. Người ấy vẫn không nhìn thấy đáy ca. Hình 40-41.3 
ˆB. Người ấy nhìn thấy một phần của đáy ca. 
C. Người ấy nhìn thấy toàn bộ đáy ca. 
D. Tối tệ hơn, người ấy còn không nhìn thấy cả một phân đưới của thành bên 
AB. 
40-41.10. Có mới tia sáng chiếu từ không khí xiến góc vào mặt nước thi : 
A. góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới. 
B. góc khúc xạ sẽ bàng góc tới. 
C. góc khúc xạ sẻ nhỏ hơn góc tới. 
D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra. 


40-41.11. Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, 
xiên góc vào mật nước và Ìó 7a ngoài không khí thì : 


A. góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới. 
-B. góc khúc xạ sẽ bằng góc tới. 

C. góc khúc xạ sẻ nhỏ hơn góc tới. 

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra. 


40-4I.I2. Chiếu một tia sáng từ không khí vào thuy tinh, với góc tới bằng 60° thì : 
A. góc khúc xạ lớn hơn 609. 
B. góc khúc xa bằng 60°. 
C. góc khúc xạ nhỏ hơn 60°. 
D. Cá ba câu À, B, € đêu sai. 


4O-41.]3, Chiến một tia sảng từ trong nước ra không khí, với góc tới bằng 307 thì : 
À. góc khúc xạ lớn hơn 30. 
B. góc khúc xạ bằng 308. 
C. góc khúc xạ nhỏ hơn 300. 
D. Cả ba câu A, B, C đều sat. 


85 


40-4I.14. Viết chữ “Đ” vào ö đứng trước câu đúng, và chứ ˆS” vào ö đứng trước 


câu sai. 


+ 


trường trong suốt. 


cúng lớn hơn góc khúc xa. 


LẢ 


a) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng chỉ xảy ra tại mặt phân cách giửa hai môi 


L]  b) Có thể nới mặt phẳng tao bởi tia tới và tia khúc xạ cũng là mặt phảng tới. 
c) Góc tới là góc tạo bởi tia tới và mặt phân cách. 

L] đ) Góc khúc xạ là góc tạo bởi tia khúc xạ và tia tới. 

L}Ì đ) G% khúc xa bao giờ củng nhỏ hơn góc tới. 


LÌ e) Khi tia sáng chiếu xiên góc từ không khí vào nước thì góc tới bao gIỜờ 


LÌ g) Khi góc tới bàng 0° thì góc khúc xa cũng bảng 0°. 
L! h) Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ củng tăng. 
1) Góc khúc xạ tăng tỉ lệ thuận với góc tới. 


k) Khi tia sáng chiếu vuông góc vào mặt phàn cách giữa hai mòi trường 
trong suốt thì nó sẽ truyền thẳng. 


4O0-41.15. Hay phép mới phần a), b), c), đ) với một phần I1, + 3, 4 để thành câu hoàn 


86 


chỉnh có nội dung đúng. 


a) Một tia sáng chiếu chếch từ không 
khí vào mặt một chất trong suốt. Tia 
sáng đỏ bị gãy khúc 


b) Tia khúc xạ và tia tới luộn luôn 
cùng nằm trong mặt phảng tới. Mặt 
phảng tới là 

c) Góc tới là góc tạo bởi tia tới và 
pháp tuyến qua điểm tới ; còn góc 
khúc xạ là 


đ) Khi tia sáng truyền từ không khi 
sang nước thì 


1. góc tạo bời tia khúc xạ và pháp 
tuyến qua điểm tới. 

2. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc 
Xạ. 


3. mát phẳng tạo bởi tia tới và pháp 
tuyến của mát phàn cách qua điểm 
tới. 

4. ngay tại bé mặt, khi bát đáu 
truyền vào chất trong suốt đó. Đó là 
hiện tượng khúc xa ánh sáng. 


THẤU KÍNH HỘI TỤ 


~—_—ztse 


ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI Tụ : 


¬X V2, 4//1010nv5 S4-/409VU IXA VN, KA44212G M20 ŸAVEXUBEUEOCAEJ 2V N2 im! 


42-45.l. Đát một điểm sáng 5 trước môi 
thâu kính hội tụ và năm trong khoảng 
tiêu cự (hình 42—43. L). 


Dưng ảnh S' của điểm S qua thấu kính 
đã cho. S là ảnh thật hay ảnh ảo ? 


42-45.2. Hình 42-43.2 cho biết A là 
trục chính của một thấu kính, S là 
điểm sáng, S' là ảnh của S tao bởi 
thấu kính đó. 


a) S' là ảnh thật hay ảnh ảo ? 


b) Vì sao em biết thấu kính đả cho là 
hội tụ ? 


Bằng cách vẽ, hãy xác định quang 
tâm O, hai tiêu điểm E, F của thấu 
kính đã cho. 


42-45.3. Trên hình 42-43.3 có về trục 
chính A, quang tâm O, hai tiêu điểm 
F, F của một thấu kính, hai tia ló 1, 2 
cho ảnh S' của điểm sáng S. 


a) Vì sao em biết thấu kính đã cho là 
hội tụ 2? 


b) Bằng cách vẻ, hãy xác định điểm 
sáng S. 


I2 622 


Hình 42-43 1 


° 


Hình 42-43.2 


Hình 42-43.3 


B7 


42-45.4. Hình 42-43.4 cho biết A là 


trục chính của một thấu kính, AB là 
vật sáng, A'B là ảnh của AB. 

a) AB là ánh thật hay ảnh áo 2 Vì sao 2 
b) Vì sao em biết thấu kính đã cho là 
hội tụ ? 

c) Bàng cách ve, hãy xác định quang 


tâm O và tiêu điểm F, E' của thấu 
kính trên. 


42-43.5. Vật sáng AB có độ cao h được 


đặt vuông góc trước một thấu kính hội 
tụ tiêu cự f như hình 42—-43.5. Điềm 
A nằm trên trục chính cách thấu kính 
mời khoảng d = 2Ÿ. 


a) Dựng ánh A'B' của AB tạo bởi thấu 
kính đã cho. 


b) Vân dụng kiến thức hình học, tính 
chiều cao h của ảnh theo h và tính 
khoảng cách đ' từ ảnh đến thấu kính 
theo đ. 


42-45.é. Hay ghép mỗi phản a), b), c), 


88 


đ), e) với một phán 1, 2, 3, 4, 5 để 
được câu có nội dụng đúng. 

a) Thấu kính hội tụ là thấu kính có 
b) Môi vật đặt trước thấu kính hội tụ 
ở ngoài khoảng tiêu cự 

€) Một vật đặt trước thấu kính hội tụ 
Ở trong khoảng tiêu cự 

đ) Môi vật đặt rất xa thấu kính hội tụ 
e) Ảnh áo tao bởi thấu kính hột tu 


Hình 42-434 


Hình 42-43.5 


-1. cho ảnh thật ngược chiều với vật. 


2. cùng chiều và lớn hơn vật. 
4. phần rìa mỏng hơn phản giữa. 
4. chơ ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật. 


5. cho ảnh thát có vị trí cách thấu 
kính một khoảng đúng bằng tiêu cự. 


42-45.7, Thấu kính hội tụ có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây ? 
A. Có phân giữa mỏng hơn phần ria và cho phép thu được ảnh của Mái Trời. 


B. Có phản giửa mỏng hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của 
Mật Trời. 


C. Có phán giữa dày hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mật Trời. 


D. Có phản giữa dày hơn phản rìa và không cho phép thu được ảnh của 
Mặt Trời. 


42-43.8. Chi ra câu sai. 


Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ, theo phương 
vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xa ra khỏi thấu kính sẻ : 


A. loe rộng dần ra. 

B. thu nhỏ dản lại. 

C. bị thắt lại. 

D. gặp nhau tại một điểm. 


42-453.9. Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẻ 
qua tiêu điểm, nếu : 


A. tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với trục chính. 
B. tia tới đi qua tiẻu điểm nằm ở trước thấu kính. 
C. tia tới song song với trục chính. 


D. tia tới bất ki. 


42-42.1O. Chiếu một tia sáng vào một thấu kinh hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẻ 
Song song với trục chính, nếu : 


A. tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với trục chính, 
B. tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính. 

C. tia tới song song với trục chính. 

D. tia tới bất Kì. 


89 


4+2-43.11. Chí ra câu sai. 
Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ. 


A. Ta có thể thu được ảnh của cây nến trèn màn ảnh. 

B. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể lớn hoặc nhỏ hơn cây nến. 
C. Ảnh cúa cày nến trên màn ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo. 
D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn lớn hơn cây nến. 


42-43.12. Hay ghép mỗi phản a), b), c), đ) với một phán 1, 2, 3, 4 đề thành câu hoàn 


chỉnh có nội dung đúng. 


a) Thấu kính là một khối thuy tỉnh có 
hai mặt cầu hoặc 


b) Có thể làm thấu kính bàng các vật 
liệu trong suốt như 


€) Trục chính của thấu kính là môi 


đ) Quang tâm của thấu kính là một 
điểm trong thấu kính mà 


1, mọi tia sáng tới điểm này đéu 
truyền thẳng, không đổi hướng. 

2. đường thảng vuông góc với mặt 
thấu kính mà một tia sáng truyền dọc 
theo đó sẽ không bị lệch hướng. 

3. thuỷ tỉnh, nhựa trong, nước, thạch 
anh, muối ăn... 


4. một mặt cầu và một mặt phẳng. 


42-43.15 Hảy ghép mới phán a), b), c), đ) với một phản !, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 


90 


chinh có nội đung đúng. 


a) Vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự 
của thấu kính hội tụ sẽ cho 


b) Vật sáng đặt trong khoảng tiêu cự 
của thấu kính hội tụ sẽ cho 


c) Ảnh that cho bởi thấu kính hội tụ 
đ) Anh ảo cho bới thấu kính hội tụ 


1. có thể lớn hoặc nhỏ hơn vật. 
2. luôn liôn lớn hơn vật. 
3. ảnh thật. 


4. ảnh ảo, 


THẤU KÍNH PHÂN KÌ 
ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ 


nssnnnminiidnnnnsunaini 


` 


44-45.1. Đặt một điểm sáng S nằm 
trước thấu kinh phân kì như hình 
44-45. 1. 


a) Dựng ảnh S' của S tao bởi thấu kính 
đà cho. 


b) S' là ảnh thật hay ảo 2 Vì sao 2? 


Hình 44-4651 


44-45.2. Hinh 44-45.2 vẽ trục chính A 
của mớt thấu kính, S là một điểm = 
sáng, S' là ảnh của S. S. 
a) Hay cho biết S' là ảnh thật hay ảo 2 
Vì sao ? Hình 44_-45.2 
b) Thấu kính đa cho là hội tụ hay 
phân kì ? 
€) Bàng cách về hãy xác định quang 
tàm O, tiêu điểm F, F' của thấu kính 
đã cho. 


44-45.5. Hình 44-45.3 vẽ trục chính À, 
quang tâm O, hai tiêu điểm E, F của 
một thấu kính, hai tia ló !, 2 của hai 
tia tới xuất phát từ một điềm sáng S. 


a) Thấu kính đã cho là hội tụ hay 
phân kì ? (2) 


b) Băng cách vẻ hãy xác định ảnh S” Hình 44.453 
và điểm sáng S. 


9Ị 


44-45.4. Vật sáng AB có độ cao h được 
đặt vuông góc với trục chính của một 
thấu kính phân kì tiêu cự f. Điểm A 
nằm trẻn trục chính và có vị trí tại tiêu 
điềm F (hình 44-45.4). 


a) Dụng anh A'B của AB qua thấu Hình 44-45 4 
kính đã cho. 


b) Vân dụng kiến thức tình học hãy 
tính độ cao h của ảnh theo h và 
khoảng cách đ' từ ánh đến thấu kinh 
theo.£. 


44-45.5. Hãy ghép mỗi phán a), b), c), đ) với một phần 1, 2, 3, 4 đề được câu có 
nội dụng đúng. 


a) Thấu kính phân kì là thấu kính có 1. ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật. 


b) Chùm sáng tới song song với trục 2. phần giữa mỏng hơn phần na. 
' CỬG THẬN bình DỤ HE 6 Th 4. nằm trong khoảng tiêu cự của 


c) Một vật đặt ở mợi vị trí trước thấu thấu kính. 


kính phân kì luôn cho 4. chùm tia ló phân kì, nếu kéo dài 


đ) Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính Các tia thì chúng đều đì qua tiêu 
phân kì luôn điểm của thấu kính. 


44-45.6. Thấu kính phân kì có đặc điểm và tác đụng nào dưới đây ? 
A. Có phán giữa mởng hơn phân ria và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời. 
B. Có phân giữa móng hơn phản rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời. 
C. Có phán giữa dày hơn phần ria và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời. 
D. Có phân giữa dày hơn phân rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời. 


44-45.7. Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính phan kì, theo 
phương vuông góc với mặt của thấu kính. 


A. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẻ loe rộng dần ra. 
B. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẻ thu nhỏ dân lại. 
C. Chùm tia khúc xa ra khỏi thấu kính có chỗ bị thất lại. 


D. Chùm tia khúc xa ra khởi thấu kính có chô trở thành chùm tia song song. 


92 


44-45.B8. Chiếu một tia sáng qua quang tâm của một thấu kính phân ki, theo 
phương không song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo 
phương nào 2 


A. Phương bất kì. 

B. Phương lệch ra xa trục chính so với tia tới. 
C. Phương lệch lại gân trục chính so với tia tới. 
D. Phương cũ. ' 


44-45.,9, Chiếu môt tia sáng vào một thấu kính phân kì, theo phương song song với 
trục chinh. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẻ đi theo phương nào 2? 
A, Phương bất ki. 
B. Phương lệch ra xa trục chính so với tia tới. 
C. Phương lệch lại gần trục chính so với tia tới. 
D. Giữ nguyên phương cũ. 


44-45.Í0. Chọn câu đúng. 
Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính phân ki theo phương 
vuông góc với mát của thấu kính thị chum tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẻ : 
A. loe rộng dán ra. 
B. thu nhỏ dân lai. 
C. bị thất lại. 
D. trở thành chùm tia song song. 


44-45.IÍ. Di chuyển một ngọn nến dọc theo trục chính của một thấu kính phân kì, 
rối tìm ảnh của nó, ta sẽ thấy gì ? 


A. Có lúc ta thu được ánh thật, có lúc ta thu được ảnh ảo. 


B. Nếu đặt ngọn nến ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính, ta sẽ thu được 
ảnh thật. 


€. Ta chỉ thu được ảnh ảo, nếu đặt ngọn nến trong khoáng tiêu cự của thấu kính. 
D. Ta luôn luôn thu được ảnh áo, dù đặt ngọn nến ở bất kì vị trí nào. 


44-45.12. Ảnh cúa một ngọn nến qua một thấu kính phân ki : 
A. có thể là ảnh thât, có thể là ảnh ảo. 
B. chỉ có thể là ánh áo, nhỏ hơn ngọn nến. 
C. chỉ có thế là ảnh áo, lớn hơn ngọn nến. 
D. chỉ có thể là ảnh ảo, có thể lớn hoặc nhỏ hơn ngọn nến, 


83 


44-45.15. Đặt một ngơn tay trước một thấu kính, rồi đặt mắt sau thấu kính, ta thấy 


một ảnh lớn hơn chính ngón tay. Anh đó là ảnh thật hay ảnh ảo ? Thấu kính là 


hội tụ hay phân kì ? 


A. Ảnh đó la ảnh that ; thấu kính đó là thấu kính hỏi tụ. 
B. Ảnh đó là ảnh ảo ; thấu kính đó là thấu kính hôi tụ. 

C. Ảnh đó là ảnh thật ; thấu kính đó là thấu kính phân kì. 
D. Ảnh đó là ảnh ảo ; thấu kính đó là thấu kính phân kì. 


chính có nội dung đúng. 


a) Thấu kính phân kì là một khối thuỷ 
tỉnh có hai mặt cầu lõm hoặc 

b) Đạt một cái cốc rởng trên một rang 
sách, rồi nhìn qua đáy cốc, ta thấy các 
đòng chữ nhỏ đi. Đáy cốc đóng vai trò 
như 


c) Trục chính của thấu kính phân kì là 
một 


đ) Quang tâm của thấu kính phân kì 
là một điểm trong thấu kính mà 


chỉnh có nởi dung đúng. 


_ a) Vật sáng đặt trước thấu kính phân 
kì luôn luôn cho 


b) Nếu quan sát một vật qua một thấu 
kính mà ta thấy có ảnh ảo nhỏ hơn vật 
thì 

©) Ảnh ảo của một vat cho bởi các 
thấu kính và gương bao giờ cũng 

đ) Ảnh ảo cho bởi thấu kính phan kì 
luôn luôn 


44-45.14. Hay ghép mời phán a), b), c), đ) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành cau hoàn 


1. mợi tia sáng tới điểm này đều 
truyền thảng, không đồi hướng. 

2. đường thẳng vuông góc với mãt 
thấu kính mà một tia sáng truyền đọc 
theo đó sẽ không bị lệch hướng. 

3. một thấu kính phân kì. 


4. một mặt cầu lõm và một mặt 
phảng. 


44-45.15. Hãy phép mỗi phản a), b), ©), đ) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 


1. cùng chiều với vật. 


2. nằm trong khoảng tiêu cự, trước 
thấu kính. 


3. thấu kính đó phải là thấu kính 
phân kì. 


4. ảnh ảo. 


SỰ TẠO ẢNH TRONG MÁY ẢNH ' 


47.1. Ảnh của một vật trên màn hứng ảnh trong máy ánh bình thường là : 
A. ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. 
B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. 
€,. ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. 
D. ảnh ảo, ngược chiêu với vật và nhỏ hơn Vật. 


47.2. Hãy ghép mỏi phán a), b), c), d) với mộ( phần 1, 2, 3, 4 để được câu có nội 
dụng đúng. Ï 


a) Nếu Mấy thấu kính hội tụ có tiêu cự 1. không tạo được ảnh thật trên 
dài 30cm làm vật kinh của máy ánh thì phim. 

b) Nếu buống tối của máy ảnh không 2. không ghi lại được bình ảnh 
đớng kín thì muốn chụp. 

c) Nếu trong máy ảnh đùng phím không 3. máy ảnh sẽ rất công kềnh. 


€TPDIHHDE 4. phim chẳng hạn, sẻ bị lộ sáng 
đ) Nếu lấy thấu kính phân kì làm vật và hỏng. 
kính máy ảnh thì 


47.5. Dùng máy ảnh đề chụp ảnh một vật cao 80cm, đặt cách máy 2m. Ảnh trên 
nàn hứng ảnh cao 2cm. Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến vật kính lúc chụp ánh. 


47.4*. Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5cm để chụp ảnh một người đứng cách 
máy 3m. : 
a) Hãy vẽ ánh của đỉnh đầu người ấy trên màn hứng ảnh (không cần đúng tỉ lệ). 
b) Dựa vào hình vẻ, hãy xác định khoảng cách từ màn hứng ảnh đến vật kính lúc 
chụp ảnh. 


47.5*, Dùng máy ảnh mà vạt kính có tiêu cự 5cm để chụp ảnh một người cao 1,6m, 
đứng cách máy 4m. Biểu diễn người này bằng một đoạn thảng vuông góc với 
trục chính. Hảy dựng ảnh của người này trên màn hứng ảnh, sau đó tính chiều cao 
của ảnh. 


95 


47.á. Chỉ ra câu sai. : 
Máy ảnh cho phép ta làm được những gì ? 
A. Tạo ảnh thật của vật, nhỏ hơn vật. 
B. Ghi lại ảnh thật đó trên phim hoác bộ phân ghi ảnh. 
C. Tháo phim hoặc bộ phận ghí ảnh ra khói máy. 


D. Phóng to và in ảnh trong phím hoặc bộ phân ghi ảnh trên giấy ảnh. 


47.7. Vật kính máy ảnh là loại thấu kính gì và thường được làm bàng vật liêu gì ? 
A. Là thấu kính hội tụ và thường là bàng thuỷ tính. 
B. Là thấu kính hội tụ và thường là bàng nhựa trong. 
C. Là thấu kính phân kì và thường là bàng thuỷ tỉnh. 
D. Là thấu kính phân kì và thường là bằng nhựa trong. 


47.8. Trong một số loại điện thoại di động có cả bộ phận chụp ảnh. Bộ phân này co 
vật kính hay không ? Nếu có thì tiêu cự của nó vào cỡ bao nhiêu 2? 
A. Không có vật kính. 
B. Có vật kính. Tiêu cự của nó chỉ vào khoảng vài milimét.. 
€. Có vật kính. Tiêu cự của nó vào khoảng vài xentimét. 


D. Có vật kính. Tiêu cự của nó có thể đến chục xentimét. 


47.9. Trong một số vệ tinh nhân tạo có lắp bộ phận chụp ảnh mát Trái Đất. Bộ phán 
này có vật kính hay không ? Nếu có thị tiêu cự của nó phải vào cỡ bao nhiêu 2 
A. Không có vật kính. 
B. Có vật kính với tiêu cự vài chục xentimét như các máy ảnh chụp xa. 
€. Có vật kính với tiêu cự tới vài chục mét. 


D. Có vật kính với tiêu cự tới hàng kilômét. 


. 4, Vật kính. 

B. Buồng tối. 

€. Phim hoặc bộ phận ghi ảnh. 
D. Chân máy, 


chỉnh có nội dung đúng, 

a) Nhìn chung, máy ảnh là dụng cụ 
dùng để ghi lại những bức ảnh tính, 
tức là 


b) Ngày nay, nhiều máy ảnh kĩ thuật 
số có khả nàng phi lại những ảnh động 
như một 


c) Máy quay phim hay Carmnera cũng 
phải có một hay nhiều 


d) Ảnh đòng (phim) là một chuối 


chỉnh có nội dụng đúng. 


a) Hai bộ phận quan trợng của máy 
ảnh là 


b) Vật kính là một 
c) Ảnh của vật: qua vật kính là 


đ) Ảnh của vật mà ta thấy được ở trên 


màn ảnh, sau lưng các máy ảnh ki 
thuật số lại 


7.BRT VẬT LÍ 9-A 


47.10. Bo phận nào đưới đây là hoàn toàn không quan trợng đối với một cái máy ảnh 2 


47.11. Hay ghép mới phần a), b), c), đ) với một phản 1, 2, 3, 4 đề thành cau hoàn 


1. các ảnh tĩnh ghi ở những thời điểm 
kế tiếp nhau mới cách gần như liên 
tục. 


2. vật kính như máy ảnh. 


3. máy quay phim hay camera. 


'4. các bức ảnh không cử động. 


47.12. Hay ghép mới phản a), b), c), đ) với một phân 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 


1. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn 
vật. 


2. cùng chiều với vật. Đó chắc chắn 
không phải là ảnh cho trực tiếp bởi 
vật kính. 


3. vật kính và buồng tối. 


4, thấu kính hôi tụ có tiêu cự tương 
đối ngắn. 


97 


48.1. Câu nào sau đây là đúng ? 


A. Mắt hoàn toàn không giống với máy ảnh, 


B, Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh. 


C. Mắt tương đối giống với máy ánh, nhưng không tỉnh vị bằng máy ảnh. 
D. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng tình vi hơn máy ảnh nhiều. 


48.2. Hãy ghép mỗi phần a), b), c), đ) với một phản 1, 2, 3, 4 để thành câu sơ sánh. 


a) Thấu kinh thường làm bằng 
thuy tỉnh, 

b) Mỗi thấu kính có tiêu cự không 
thay đối được, 

©) Các thấu kính có thể có tiêu cự 
khác nhau, 

đ) Muốn hứng ảnh thật chơ bởi thấu 
kính, người ta di chuyển màn ảnh 
sau thấu kính, 


1. còn thể thuý tình chỉ có tiêu cự vào 
cỡ 2cm. 

2. còn muốn cho ảnh hiện trên màng 
lưới cố định, mát phải điều tiết để thay 
đối tiêu cư của thể thuỷ tình. 

3. còn thẻ thuỷ tình được cấu tao bởi 
một chất trong suốt và mềm. 

4. còn thể thuỷ tinh có tiêu cự có thẻ 
thay đôi được. 


48.5. Ban Anh quan sát một cốt điện cao 8m, cách chỗ đứng 25m. Cho rằng màng lưới 
của mất cách thể thuỷ tỉnh 2cm. Hày trình chiều cao của ảnh cột điện trong mất. 


48.4*. Khoảng cách từ thể thuỷ tình đến màng lưới là 2cm, không đổi. Khi nhìn 
một vật ở rất xa thì mát không phải điều tiết và tiêu điểm của thể thuỷ tỉnh 
nằm đúng trẻn màng lưới. Hay tính độ thay đối tiêu cự của thể thuỷ tỉnh khi 
chuyền từ trạng thái nhìn một vật ở rất xa sang trạng thái nhìn một vật cách 


mắt 50m, 


Gơi ý : Tính tiêu cư của thế thuy tình trong hai trang thái, biết rằng ảnh của vật 
mà ta nhìn được luôn luôn hiện trên màng lưới. Đề tính tiêu cự của thể thuỷ tnh 
khi nhĩn vật cách mắt 50m, hãy sơ bộ dựng ánh của vật trên màng lưới. 


48.5. Chọn câu đúng. 


Có thể coi con mắt là một dụng cu quang học tạo ra 


A. ảnh thật cúa vảt, nhó hơn vật, 
€. ảnh áo cua vât, nhỏ hơn vật. 


98 


B. ảnh thật của vât, cùng chiều với vãt, 
Ð. ảnh ảo của vãt, cùng chiều với Vật. 


7.BT VẬT LÍ 9-B 


48.á. Chỉ ra ý sai. 
Thế thuỷ tinh khác các thấu kính hội tụ thường dùng ở các điểm sau đây : 
A, Tạo ra ảnh thật, nhỏ hơn vật. B. Không làm bằng thuỷ tình. 
C. Làm bàng chất trong suốt, mềm. D. Có tiêu cự thay đối được. 


48.7. Trong trường hợp nào dưới đây, mắt không phải điều tiết 2 
A. Nhìn vật ở điểm cực viên. 
B. Nhìn vật ở điểm cực cận. 
C, Nhìn vật nằm trong khoảng từ cực căn đến cực viền. 
Ð. Nhìn vật đặt gần mát hơn điểm cực cán. 


48.8. Trong trường hợp nao dưới đây, mắt phải điều tiết mạnh nhất 2? 
A. Nhìn vât ở điểm cực viên. 
B. Nhn vật ở điểm cực cận. 
€C. Nhìn vât nằm trong khoảng từ cực cận đến cực viên. 
D. Nhịn vật đặt gán mắt hơn điểm cực cận. 


48.9. Hay ghép mỏi phản a). b), c), đ) với một phản 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 
chỉnh có nội dung đúng. 


a) Mắt là cơ quan của thị giác. Nó có [. vật kính của máy ảnh. 
chức nàng 


b) Mất có cấu tạo như một 


2. phim trong máy ảnh. 


3. tạo ra mội ánh thât của vật, nhỏ 
c©) Thể thuy tinh của mắt đóng vai trò hơn vật, trên màng lưới. 


như 4. chiếc máy ảnh. 


d) Màng lưới của mắt đóng vai trò 
như 


48.10. Hay ghép mỏi phán a), b), c), đ) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 
chính có nội dung đúng. 


a) Mắt bình thường có thể nhìn rõ các . — 1. mắt phải điều tiết mạnh nhất. 
vật ở rất xa. Các vật đó ở 2. mắt cũng phải điều tiết để nhìn rò 
b) Khi nhin mỏt vật ở điểm cực viên được vật. 


thì 3. mát không phải điều trết, 
c) Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì 1: điển .Bu? viên eủstiất: 
mắt : 


đ) Khi nhĩn các vật nằm trong khoảng 
từ điểm cực cận đến điềm cực viẻn thì 


99 


MÁT CẬN VÀ MÁT LÃO 


nai 


49.1. Biết tiên cự của kính cận bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cưc viên của mắt. 
Thấu kính nào trong số bốn thấu kính dưới đây có thể làm kính cận ? 
A. Thấu kinh hợi tụ có tiêu cự 5cm. 
B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 5cm. 
€. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm. 
D. Thấu kính phân ki có tiêu cự 40cm. 


49.2. Hay ghép mỏi phản a), b), c), d) với một phần I, 2, 3, 4 để được câu có nồi 
dung đúng. ˆ 


a) Ông Xuân khi đọc sach củng như khi đi 1. kính của ông ấy không phải là 


đường không phải đeo kính, ˆ kính cân hoặc kính lào mà chỉ có 
b) Ông Hạ khi đọc sách thì phải đeo kính, — Íấc dụng che bụi và giócho mất, 
còn khi đi đường không thấy đeo kinh, 2. ông ấy bị cân thị. 


c) Ông Thu khi đọc sách củng như khiđi — 3. mắt òng ấy còn tốt, không 
đường đều phải đeo cùng một kính, CÓ tật. 


d) Ông Đông khi đi đường thì thấy đeo 4. mắt ông ấy là mắt lo. 
kính, còn khi đọc sách lại không đeo kính, 


49.5. Một người cân thị phải đeo kính có tiêu cự 50cm. Hỏi khi khóng đeo kính thì 
người ấy nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt bao nhiêu ? 


49.4*, Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm thì mới 
nhìn rõ vật gân nhất cách mắt 25cm. Hói khi không đeo kính thì người ấy nhìn 
rõ được vật gân nhất cách mát bao nhiêu 2 ' 


Gợi ý : Dựng ảnh cúa vật qua kính rỏi tính, biết rằng muốn nhìn rõ vật thì ảnh phải 
hiện lên ở điểm cực cận của mắt. 

49.5. Một người có khá năng nhìn rõ các vật nằm trước mát từ 50cm trở ra. Hói mắt 
người ấy có mác tật gì không ? 
A, Khóng mắc tật gì. B. Mắc tật cân thị. 
Œ. Mắc tật lão thị. D. Ca ba câu A, B, C đều sai. 


100 


49.6. Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 25cm trở ra. 
Hỏi mắt người ấy có mắc tật gi không ? 
A. Không mắc tật gì. B. Mác tật cận thị. 
C. Mác tật lão thị. D. Cá ba câu A, B, € đều sai. 


49.7. Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 5cm trở ra 
đến 40cm. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không ? 


A. Không mắc tật gì. B. Mác tật cận thị. 
C._ Mác (tật lão thị. D. Cá ba cau Á, B, C đều sai. 


49.8. Một người khi nhìn các vật ở xa thì không cần đeo kính ; khi đọc sách thì 
phải đco kính hội tụ. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không ? 


A. Không mắc tật gì. B. Mác tật cân thị, 
C. Mác tật lão thị. DĐ. Cả ba câu Á, B, C đều saI. 


49.9. Hay ghén mời phản a), b), c), đ) với một phân I, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 
chỉnh có nội dung đúng. 


a) Người cỏ mát tốt thì nhìn rõ 1. gần mắt. Cho nên, khi đọc sách, 


được nhừng vật người già phải đeo kính lão. 
b) Người bị cận thị chỉ nhĩn ró 2. thấu kính hội tụ. 
được 


: 3. các vật nằm trong một khoảng khá 
€) Mất người già không nhìn rõ hẹp trước mắt; chảng hạn, từ 15cm đến 


được các vật ở 40cm trước mát. 
đ) Kính cận là thấu kính phân kì, 4. nằm trước mắt từ khoảng cách 25cm 
còn kính lão là trở ra. 


49.10. Hay g]ép mỗi phản a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 


chính có nởi dung đúng. 

a) Kính cận là thấu kính 1. thấu kính hội tụ. Kính lão càng “năng” 
b) Mắt lão là mát của người già. — ©Ó tiêu cự càng ngấn. 

Mắt lão không nhìn rõ 2. 25cm đến vỏ cùng. 

c) Kính lão là 3. phản kì. Kính cận càng “nặng” có tiên 
đ) Người có mắt tốt có thể nhìn rõ — Cứ càng ngắn. 

Các vật trước mắt, cách mát từ 4. các vật ở gần.. 


101 


BAI 50 


KÍNH LÚP 


M3 ae TSYN 


5O.I. Có thể dùng kính lúp để quan sát 50,ế*%, a) Dùng kinh lúp có tiêu cự 10cm 


Vật nào dưới đây ? 

A. Một ngôi sao. 

B. Môt con vì trùng. 

€. Một con kiến. 

D. Một bức tranh phong cảnh. 


5O.2. Thấu kính nào đưới đày có thé 
dùng làm kính lúp ? 
A. Thấu kính phân kì có tiêu cự 
10cm. 
B. Thấu kính phân kì có tiểu cự 
50cm. 
€C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự L1Öcm. 
D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5Ôcm. 


SO.5. Khi quan sát một vàt nhỏ qua kính 
lúp, ta nhìn thấy ảnh của vật hay 
nhìn trực tiếp thấy vật ? Có thể làm 
thí nghiệm đơn giản nào đề chứng 
minh câu trả lời của em là đúng 2 


SO.4. Dùng kính lúp có số bội giác 2X và 
kính lúp có số bội giác 3x để quan 
sát cùng một vật và với cùng điều 
kiện thì trong trường hợp nào ta sẽ 
thấy ảnh lớn hơn ? Trong hai kinh 
đó, kính nào có tiêu cư đài hơn 2 


5SO.5. Một người dùng kính lúp có tiều 
cự 10cm để quan sát một vật nhỏ. 
Vật đặt cách kính 8cm. 
4) Dựng anh của vật qua kính, không 
cần đúng tỉ lẻ. 
b) Ảnh là ảnh thật hay ảnh áo ? 
c) Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật bao 
nhiêu lần 2 

Gợi ý : Dưa vào hình vẻ để tính. 


102 


để quan sát một vật nhỏ cao Imm. 
Muốn có anh ảo cao lŨmm thì 
phải đặt vật cach kính bao nhiêu 
xentimet ? Lúc đó ảnh cách kính: 
bao nhiêu xentimet ? 


¡ ý ; Hãy dựng ảnh, không cần đúng 


ti lệ. Dựa vào hình vẻ để tính. 

b) Dùng một thấu kính hôi tu có 
tiêu cư 40cm để quan sát vật nói 
trên. Ta cùng muốn có ảnh áo cao 
lÖmm thì phải đặt vật cách kính 
bao nhiều xentimet 2? Lúc đó anh 
cách kính bao nhiêu xentimet 2 


c) Cho rằng trong cả hai trường hợp, 
người quan sát đều đặt mắt sát sau 
kính để nhm ảnh ảo. Hỏi trong 
trường hợp nào người ấy có cảm 
giác là ảnh lớn hơn ? 


5O.7. Ai trong số các người kẻ dưới đây 


không cân sử dụng kính lúp trong 


. công việc của mình 2 


A. Một người thợ chữa đóng hó, 

B. Một nhà nõng hoc nghiên cứu về 
sâu bọ. 

€. Mộ( nhà địa chất đang nghiên 
cứu sơ bô một mầu quặng. 

Ð. Môi học sinh đang đọc sách giáo 
khoa. 


A. 10cm. 
Œ. 20cm. 


5O.B. Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể dùng làm kính lúp được ? 


B. IS5cm. 
D. 25cm. 


50.9. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhịn thấy ảnh như thế nào ? 
A.. Một ảnh thật, ngược chiều vật. B._ Một ánh thât, cùng chiều vật. 
C. Một ánh áo. ngược chiều vật. D._ Mội ánh ảo, cùng chiều vật. 


50.1Ô. Trên giá đỡ của một cái kính có ghi 2,5x. Đó là : 


A. Mội thấu kính hội tụ có tiêu cự 2,5cm. 
B. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 2,5cem. 
C. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm. 

D. Môi thấu kính phân kì có tiêu cự tÔcm, 


chỉnh có nội dung đúng. 

a) Kính lúp la 

bB) Tiêu cự của kính lúp không 
được đài hơn 

c) Sô bội giác của mời kính lúp 
là một đại lượng 

d) Số bội giác của kính lúp 
được tính bằng cóng thức : 


chỉnh có nội dung đúng. 

a) Muôn quan sát một vật 
nhỏ qua một kính lúp. ta phải 
đát vật 

b) Khi đó. kính sẽ cho ta một 
c) Tất nhiên, nếu đặt vật sát 
ngay mật kính lúp thì 

d) Còn nếu ta đạt vật tại ngay 
tiêu điểm của kính thì 


5O.II. Hay phép mới phân a), b), c), d) với một phán I, 2, 3, 4 đẻ thành câu hoàn 


1. dùng đề đánh giá tác dụng của kính. 
Kính có số bội giác càng lớn sẻ cho ta thu 
được một ánh càng lớn trên màng lưới 
của mất. 

_ s 

_ f(em) 
3. 25cm. Vì nếu tiêu cự dài hơn 25cm thì 
số bội giác sẻ nhỏ hơn 1 và kính lúp sẽ mất 
tác dụng. 
4. một thấu kính hội tụ, có tiêu cự ngắn, 


50.12. Hày phép mời phần a), b). c), d) với môt phán 1, 2, 3, 4 đề thành câu hoàn 


1. ảnh áo. cùng chiều và lớn hơn vật. 

2. kính sẽ chăng có tác dụng øì, vị ảnh áo 
sẻ băng vật. 

3. ta cũng vân quan sát được ảnh của vật 
qua kính. 

4. trong khoảng tiêu cự của kính. 


103 


BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC | 


51.1. Một người nhìn vào bẻ nước theo 
phương IM (hình 51.1) thì thấy ảnh 
của một điểm O trên đáy bề. Điếm O 
có thể nằm ở đâu ? 


A. Trên đoạn AN. 
B. Trên đoạn NH. 
C. Tại điểm N. 
D. Tại điểm H. 


51.2. Quan sát một vật nhỏ qua một kính 
lúp, ta sẻ thấy : 


A. một ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật. 
B. một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật. 
C. một ảnh ngược chiều, nhỏ hơn vật. 
D. một ảnh ngược chiều, lớn hơn vật. 


51.4. Hay ghép mỏi phần a), b), c), đ), với 
một phần thỉch hợp 1, 2, 3, 4 đểề được 
câu có nội dung đúng. 


a) Vật kính máy ảnh là một 
b) Kính cận là một 

c) Thế thuỷ tinh là một 

d) Kính lúp là một 


104 


Hình 51.1 


1. thấu kính hội tụ có tiêu cự có thể 
thay đối được. 


2. thấu kính hội tụ, dùng để tạo ra một 
ảnh ảo, lớn hơn vật. 


3. thấu kính hội tụ bằng thuỷ tình, dùng 
để tạo ra một ảnh thật, nhỏ hơn vật. 


4. thấu kính phân kì. 


51.4. Đạt một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ, cao 2cm, vuông góc với trục chính 
của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 5cm. Thấu kính có tiêu cự 10em. 


a) Dựng ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ. 
b) Ảnh là thật hay ảo ? 
c) Ảnh nằm cách thấu kính bao nhiêu xentimet ? Ảnh cao bao nhiêu xentimet ? 


51.5. Một người quan sát các vật qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 10cm thì 
thấy ảnh của mọi vật xa, gán đều hiện lên cách mắt trong khoảng 50cm trở lại. 
Xác định tiêu cự của thấu kính phân Kì. 


51.ế*. Người ta muốn chụp ảnh một bức tranh có kích thước 0,48m x 0,72m trên 
một phim ảnh có kích thước 24mm x 36mm, sao cho ảnh thu được có kích thước 
càng lớn càng tốt. Tiêu cự của vật kính máy ảnh là 6cm. 


a) Ảnh cao bằng bao nhiêu lân vật ? 


b) Hãy dựng ảnh (không cán đúng tỉ lệ) và dựa vào hình vẻ để xác định khoảng 
cách từ vật kính đến bức tranh. 


51.7. Trên hình 51.2 có vẽ một tia sáng 
chiếu từ không khí vào nước. Đường 
nào trong số các đường Ì, 2, 3, 4 có 
thể ứng với tia khúc xạ ? 

A. Đường l. B. Đường 2. 
C. Đường 3. D. Đường 4. 


Hình 51.2 


51.8. Thấu kính phân kì chỉ có khả năng cho : 
A. ảnh thật nhỏ hơn vật. B. ánh thật lớn hơn vật. 
€C. ảnh ảo nhỏ hơn vật. D. ảnh ảo lớn hơn vật. 


S1.ÿ. Mắt cận có những đặc điểm nào dưới đây ? 
A. Điểm cực cận quá gán mắt. Điểm cực viễn quá xa mắt. 
B. Điểm cục cận quá xa mắt. Điểm cực viễn quá gần mắt. 
C. Điểm cực cân và điềm cực viễn quá gân mắt. 
D. Điểm cực cân và điểm cực viên quá xa mắt. 


105 


S5I.ÍO. Chơn hàng có nội dung đúng trong bảng dưới đày : 


Ảnh thật, lớn hơn vật 


Ảnh thật, nhỏ hơn vật 


Ảnh ảo, nhỏ hơn vật 


Ảnh của vật qua vật kính máy ánh 


Ảnh áo, lớn hơn vât 


Ảnh cứa vật qua kính lúp 


Ảnh ảo, nhỏ hơn vàt 


Ảnh ảo, lơn hơn vật 


Ảnh thât, nhỏ hơn vật 


Ảnh thật, lớn hơn vât 


51.11. Hay ghép mỗi phản a), b), c), đ) với một phần Í, 2, 3, 4 để thành cáu hoàn 


chỉnh có nội dung đúng. 

a) Khi tia sáng truyền từ không khí 
vào nước thì 

bỳ Trường hợp tia sáng truyền 
vuông góc với mặt nước thì 

c) Thấu kính hội tụ có thể cho 


đ) Ảnh ảo cho bởi thấu kính hội tụ 
bao giờ cũng lớn hơn vật. Trừ trường 
hợp 


I. cả ảnh thật và ảnh ảo. Khi vật 
nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu 
kính thì ảnh sẽ là ảnh thật. 

2. vật đặt sát mặt thấu kính. 


3. góc tới và góc khúc xa đều bằng 0. 
Ta coi như tia sáng truyền thẳng. 

A. góc tới luôn luôn lớn hơn góc 
khúc xa. 


51.12. Hày ghép môi phản a), b), c), đ) với một phân 1, 2, 3, 4 đề thành câu hoàn 


106 


chỉnh có nói dung đúng. 


a) Mát lào giống mát tốt ở chỗ khi 
nhìn các vật ở xa thị không phải đeo 
kính. Ngược lại, - 

b) Ngày xưa, muốn chụp ảnh phải lắp 
phim vào máy ảnh. Còn ngày nay, 

c)ỳ Muốn quan sát rõ chản của một 
con kiến, ta có thề dùng 


d) Kih lúp có số bội giác 3x sẽ có 


1. trong máy ảnh ki thuật số. ngươi 
ta không cần có phim. 


_2. kính lúp. 


3. tiêu cự là 8,33cm. 
4. chỏ khác nhau là : khi đọc sách, 


mắt lão phải đeo kính, còn mắt tốt 
thì không. 


52.1. Trong số bốn nguồn sáng sau đây, nguồn nào không phát ánh sáng trắng ? 
A. Bóng đèn pin đang sáng. 
B. Bóng đèn ðng thông dụng. 
C. Một đèn LED. 
D. Một ngôi sao. 


52.2. Hay ghép mỗi phần a), b), c), d) với môi phần thích hợp I, 2, 3, 4 để được câu 
có nội dung đúng. 


a) Bút laze khi hoạt động thì phát ra ánh sáng [. trắng. 
b) Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm kính màu xanh thì 2. xanh. 
ta được ánh sáng : 

: 3. đó. 
c) Ảnh sáng do đèn pha ótô phát ra là ảnh sáng 4:Á nu, 


d) Có thể tạo ra ảnh sáng vàng bằng cách chiếu ánh sáng 
trắng qua một tấm lọc màu 


52.5. Tầm một ít cồn 90 vào một miếng bông rồi đề vào đĩa đốt, sau đó rắc vài hạt 
muối vào ngon lửa. Màu của ánh sáng phát ra là màu gì ? 


52.4*. Em có một tấm lọc ÀÁ màu đỏ và một tấm lọc B màn lục 


a) Nếu nhìn một tờ giấy trăng qua cả hai tấm lọc đó thị em sẽ thấy tờ giấy màu 
gì ? Nêu dự đoán và lam thí nghiệm kiếm tra. Cho rằng tờ giấy trắng phản xa 
ánh sáng trắng của đèn trong phòng. 


b) Đặt tấm lọc À trước tấm lọc B hoặc đạt tấm lọc B trước tăm lọc A thì màu 
của tờ giấy trong hai trường hợp có như nhau hay không ? Nêu dư đoán và làm 
thí nghiêm kiểm tra. 


52.5, Hày kề ra một số màu mà em thấy được khi nhìn vào một bong bóng xà phòng 
ở ngoài trời. Một số em hãy cùng quan sát độc lập với nhau rồi so sánh kết quả. 


52.é. Ta biết rằng phải có ánh sáng màu đi vào mát mới gây ra cảm piác màu. 
Những ánh sáng có màu khác nhau chút ít sẻ gây ra cảm giác màu khác nhau 
chut ít. Ví dụ : Vẻ màu vàng, có thể có mau vàng chanh, màu vàng nhạt, màu 
văng sảm, màu vàng nghệ... Hãy kế một số màu đỏ khác nhau, màu xanh khác 
nhau và màu tím khác nhau. 


107 


52.7. Nguồn sáng nào dưới đây phát ánh sáng trắng 2 


A. Đèn LED vàng. 
Œ. Đen pm. 


B. Đèn nêon trong bút thử điện. 
D. Con đom đớm. 


52.8. Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ảnh sáng màu ? 


A. Đèn LED. 
C. Đèn pin. 


52.?. Chỉ ra câu sai. 


Có thể thu được ánh sáng đỏ nếu : 


A,. thắp sáng một đèn LED đỏ. 


B. Đen ống thường dùng. 
D. Ngọn nến. 


B. chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ. 
C. chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ. 
D. chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu tím. 


52.0. Nhúng một tấm kính màu lục vào một bình nước màu đỏ rồi nhìn tấm kính 
qua thành ngoài của binh, ta sẻ thấy nỏ có màu gì 7 


A. Màu trắng. 
Œ. Màu lục. 


B. Màu đỏ. 
D. Màu đen. 


52.11. Hãy ghép mới phán a), b), c), đ) với một phân 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 


chỉnh có nởi dung đúng. 


a) Mặt Trời, đèn pin, đèn ống... 

b) Các đèn LED, các đèn ống đỏ, lục, 
vàng... 

c) Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng 
cách 

d) Ví dụ : chiếu ánh sáng trắng qua 
một tấm lọc màu đó, ta sẽ được 


1. chiếu một chùm sáng trắng qua 
mội tấm lọc màu. 


2. một chùm sáng đỏ. 
3. là các nguồn phát ánh sáng màu. 
4. là các nguồn phát ánh sáng trắng. 


52.12. Hay ghép mỏi phán a), b), c), d) với một phần I, 2, 3, 4 đề thành câu hoàn 


108 


chỉnh có nội dung đúng. 

a) Chú ý rằng bột màu không phải là 
b) Ánh sáng đỏ sau khi truyền -qua 
tấm kính đó sẻ vẫn là 

c) Chiếu một chùm sáng đỏ qua một 
tấm kính tím thì 

đ) Mỗi tấm lọc màu là một môi trường 
trong suốt đối với ánh sáng màu này 
mà 


1. không trong suốt đối với ánh sáng 
các màu khác. 

2. sau tấm kính, sẻ không có ánh 
sáng. Ta nói tấm kính tím không 
trong suốt với ánh sáng đỏ. 

3. ánh sáng đỏ. Ta nói rằng tấm kính 
đỏ là môi trường trong suốt đối với 
ánh sáng đỏ. 

4. nguồn phát ánh sáng màu. 


BÀI 53 - 54 


: ị : 
SỰ PHẦN TÍCH ÁNH SÁNG TRĂNG __¡‡ 
SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU ị 


CS nh sants main San (i0nog6nnanainnsTodasannfonnissrsane TLLAN S.ICX 4/0 A/AN 44/427 2Sớy SA2-S/ATnlha22V4 9n 2:240/3-22467/04. 2/2/2277 v32 1 2Ý ƯÐ QUA Me yMeŠ 


55-54.1, Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây ? 
A. Chiếu một chùm sáng trắng vào một gương phẳng. 
B. Chiếu mội chùm sáng trắng qua một tấm thuỷ tình mỏng. 
€. Chiếu một chùm sáng trắng qua mội lăng kính. 
D. Chiếu mót chùm sáng trắng qua một thấu kính phân kì. 


55-54.2. Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn các ánh sáng màu ? 
A. Chiếu một chùm sáng đó vào một tấm bìa màu vàng. 
B. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng. 


C. Chiếu một chùm sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ và sau đó qua kính lọc" 
màn vàng. 


D. Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng. 


53-54.4. Hay ghép mỏi phán a), b), c), d) với một phân 1, 2, 3, 4 để được câu có 
nội dung đúng. 


a) Phân tích một chùm sáng là 
b) Trộn hai chùm sáng màu với nhau là 


©) Có nhiều cách phân tích một chùm 
sán# như : 


đ) Nếu trộn chùm sáng màu vàng với 
chủm sáng màu lam một cách thích 
hợp thì : 


thể thấy những màu øi ? 


L. ta có thể được chùm sáng màu lục. 


2. chiếu chùm sáng cần phân tích 
qua một láng kính, chiếu chùm sáng 
vào mặt ghi của đìa CD... 

3. tìm cách tách từ chùm sáng đó ra 
những chùm sáng màu khác nhau. 


4. cho hai chùm sáng đó gáp nhau. 


53-54.4. a) Nhịn vào các váng đầu, mở, bong bóng xà phòng... ở ngoài trời, ta có 


b) Ánh sáng chiếu vào các váng hay bong bóng đó là ánh sáng trắng hay ánh sáng màu ? 
c) Có thể cot đây là một cách phân tích ánh sáng trắng hay không 2? Tại sao ? 


đây : đỏ, vàng, da cam, lục, tím 2 


53-54.5, Tròn ánh sáng đó với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu não nêu đướt 


109 


S3-54.6. Trong trường hợp nào đưới đây, ánh sáng trắng sẻ không bị phân tích ? 
A. Chiếu tia sáng trắng qua một lăng kính. 
B. Chiếu tia sáng trắng nghiêng góc vào một gương phẳng. 
C. Chiếu tia sáng trắng nghiêng góc vào mát ghi âm của một đĩa CD. 
D. Chiếu chùm sáng trắng vào một bong bóng xà phòng. 


thể trả lời câu hỏi của bài. 

Chiếu ánh sáng phát ra từ một đèn LED w 
lục vào mặt ghi âm của một đia CD rồi 

quan sát ánh sáng phán xạ từ mặt đĩa 

theo đủ mọi phía (hình 53-54.1). Ta sẽ 

thấy những ánh sáng màu gi ? 


53-54.7. Hay làm thí nghiệm sau để có LED X 


A. Chỉ thấy ánh sáng màu lục. 
B. Thấy các ánh sáng có đủ mọi màu. Hình 53-54.1 
€. Khóng thấy có ánh sáng. 
D. Các câu A, B, C đều sai. 


535-54.8. Cũng làm thí nghiệm trên với đèn LED đỏ, rồi chọn câu trả lời đúng. 
A. Chỉ thấy ánh sảng màu đỏ. 
B. Thấy các ánh sảng có đủ mọi mâu. 
€. Không thấy có ánh sảng. 
D. Các câu A, B, C đều sai. 


53-54.9. Chiếu một chủm sáng đỏ và một chùm sáng lục vào cùng một chó 
trên một màn ảnh trắng. Ta sẽ được một vết sáng màu gì ? 


A. Màu đỏ. B. Màu vàng. 
€. Màu lục. D. Màu lam. 


54-54.10. Tại mỏi điểm trên màn hình của một tivi màu có ba hạt, phát ra ba thứ 
ánh sáng khác nhau : đỏ. lục và lam: Nếu ba hạt này được kích thích phát sáng 
mạnh, yếu khác nhau thì sẻ tạo ra được những màu khác nhau tại điểm đó. 


110 


Hỏi nếu cả ba hạt đều được kích thích phát sáng manh thì tại điểm đó sẻ có 
ánh sáng màu gì 2 


A. Màu vàng. B. Màu xanh đa trời. 
€C. Màu hỏng. D. Màu trắng. 


53-5411. Hãy ghép môi phán a), b), c), đ) với một phán 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 
chính có nội dung đúng. 


a) Nhìn mỏt bóng đèn dây tóc nóng 1. có rất nhiều ánh sáng có màu 
sáng (phát ra ánh sáng trắng) qua mội — khác nhau từ đỏ đến tím. Như vậy, 
lãng kính, ta thấy ánh sáng đỏ của đẻn này không 


hải là ánh sáng đơn sắc. 
b) Nhìn một bóng đèn đỏ hình quả  P : 
nhót (thường thắp ở các bàn thờ) qua 2. có ánh sáng đỏ. Như vậy, 
một lãng kính, ta cũng thấy ánh sáng đỏ của đèn nay là ánh 


F - l - sáng đơn sắc. 
c) Nhìn một đèn LED đỏ qua một lãng 


kính, ta chí thấy 3. ảnh sáng dö không đơn sắc. 


đ) Có ánh sáng đỏ đơn sắc và 4. có rất nhiều ánh sáng có màu khác 
nhau từ đỏ đến tím. Như vây, ánh 
sáng trắng không phải là anh sáng 
đơn sác. 


55-54.12. Hãy phép mỗi phản a), b), c), đ) với một phản l, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 
chỉnh có nội dung đúng. 


a) Chiếu chùm sáng màu đỏ và chùm 1. chỉ thấy có các ánh sáng mau 
sáng màu lục vào cùng một chỏ trén vàng, màu đỏ và màu lục thì có thể 
một tỜ giấy trắng, ta sẻ kết luân các ánh sáng màu đô và 

màu lục nói trên là các ánh sáng 


b) Cho ánh sáng vàng, có được do sự 


trôn của ánh sáng đỏ và ánh sáng lục SH,BÁC) 

với nhau, chiếu vào mặt ghi âm của 2. các ánh sáng màu khác nữa, thi ít 
một đia CD, Quan sát ki ánh sáng nhất một trong hai ánh sáng đó và 
phản xạ trên mặt đĩa. Nếu lục, dùng đế trộn với nhau, không 
c) Nếu trong thí nghiêm nói ở câu b, BDÁI SÀ HH SAIRE-ODD BAO: 

ngoài các ánh sáng màu vàng, đỏ và 3. một ánh sáng không đơn sắc có 
lục, ta còn thấy có mau khác. Đó là cách trộn màu ánh 
đ) Như vậy, có thể trộn hai hay nhiều sáng trên các màn hình của tivi màu. 
ánh sáng đơn sắc hoặc không đơn sắc 4. thấy có một vết sáng màu vâng, 
với nhau để được Rõ ràng màu vàng này là mau 


không đơn sắc. 


111 


MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRĂNG 
VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU 


KG no nan nnn..nnnmaann sirnanraaanl 


55.1. Chọn câu đúng. 


A. Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ. 


B. Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng. 


€C. Mái tóc đen ở chỗ nào củng là mái tóc đen. 


D. Chiếc bút màu xanh để ở trong phòng tối củng vân thấy màu xanh. 


dung đúng. 
a) Những loại gấm öng ánh hai màu 
có đặc tỉnh là 
b) Ban đêm, nhìn các vật đều thấy đen vì 
c) Có thể thay đối màu sắc quần áo 
diễn viên trên sân khấu bằng cách 
đ) Người lên ngựa, kẻ chia bào. 
Rừng phong thu đã nhuốm màu 
quan san. 

(Truyện Kiêu - Nguyễn Du) 


Màu của rừng cây phong vé mùa thu 
thường là 


55.38. Hữỡi cô tái nước bên đàng 


Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi ? 


(Ca đao) 


55.2. Hay ghép mỏi phán a), b), c), đ) với một phán 1, 2, 3, 4 để được câu có nội 


l. màu vàng úa. 

2. thay đối màu của ánh sáng chiếu 
lên sân khâu. 

3. theo góc độ này thì phân xạ tốt 
ánh sáng màu này, theo góc độ khác 
thì phán xa tốt ánh sáng màu khác. 
4. không có ánh sáng chiếu đến 
Các vật, 


a) Lúc nào thì ánh trăng màu vàng (vào chập tối hay vào đêm khuya) ? 


b) Tại sao trong nước lại có ánh trăng ? 


55.4*. Hay giải thích tại sao nước biền 
đựng trong một cái cốc thì không có 
màu xanh mà biển lại có màu xanh ? 


Gợi ý : Đề giải thích, hãy làm thí nghiệm 
như sau. Lấy hai cốc giống nhau, có 
thành và đáy bằng thuỷ tính trong 
suốt. Đó đáy nước trong vào một cốc 
rồi pha môt ít mực xanh vào đó. Khi 
mực đã tan đều thì sẻ một ít sang cốc 
kia. Đặt hai cốc trên một tờ giấy 
trắng. Hãy quan sát chúng theo 
phương ngang và theo phương thẳng Hình 55. 1 
đứng từ trên xuống và rút ra nhận xét 
cần thiết để giải bài này, 


S5.5. Dưới ánh sáng đỏ, ta thấy một người mặc áo đỏ. Dưới ánh sáng trắng thì chiếc 
áo đó chác chắn không phải là chiếc áo màu : 


A. trắng. B. đỏ. 
C. hồng. D. tím. 


_55.ố. Dưới ánh sáng đỏ và đưới ánh sáng lục, ta thấy một dòng chữ có màu đen. 
Vậy, dưới ánh sáng trắng, dòng chữ ấy sẻ có màu : 


A. đỏ. ` B. vàng. 
C: bị. D. xanh thắm, tím hoặc đen. 


55.7. Dưới ánh sáng trắng, trên một bức tranh vẻ chiếc ôtô, ta thấy : lốp ôtô màu 
đen, người lái mặc áo trắng, đội mũ xám, đầu ôtô có cắm lá cờ đỏ. Dưới ánh 
sáng đỏ, các vật đó sẻ có màu gì ? 


8a.BT VẶT LÍ 9- 113 


55.8. Thấp sang môi đèn LED lục bèn cạnh một đèn quả nhót đỏ đang sáng, ta sẽ 


thấy gì ? 

A. Nhìn vào hai đến tá thấy có màu đỏ. 
B. Nhìn vào hat đèn ta thấy có màu lục. 
C. Nhìn vào hai đen ta thấy có màu vàng, 


D. Ánh sảng đèn LED vản có màu lục, ánh sáng đèn quả nhớt vản có màu đỏ. 


55.9. Hày ghép môi phản a), b), c), d) với một phán I, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 


chính co nội dung đúng. 

a) Ta nhìn thấy một vật có màu nào 
thì co 

b) Mau sắc của các vật mà ta thường 
nói hang ngày là 

c) Tuy nhiên, màu sắc các vật mà ta 
thấy được phụ thuộc vào 

đ) Một vật mau đỏ, đặt dươi ánh sáng 
lục thì se 


l. màu sắc ánh sáng chiến vào 
vật đó. 
2. có màu đen. 


3. ánh sáng màu đó đi từ vật tới 
mắt ta. 


4. màu sác của chung mà ta thấy 
được dưới ánh sáng trắng. 


55,IO. Hay ghép mỏi phản a). b), c), đ) với một phần 1. 2, 3, 4 để thành câu hoàn 


114 


chính có nội dung đúng. 
a) Các vật không phát sáng thì không 
phải là các 


b) Kha năng tán xạ các ánh sáng màu 
của các vật thì rất khác nhau nên 


c) Vật máu đỏ thì tán xạ tốt ánh sáng 
đỏ, nhưng tán xạ kém 


đ) Vàt màu đen không 


1. ánh sáng có màu khác. 


2. tán xa bất kì một anh sáng màu 
nào. 


'3. dưới ánh sáng trắng, môi vật có 


một màu nhất định. 

4. nguồn sáng. Ta nhìn được chúng 
vì chúng tán xạ ánh sáng từ các nơi 
chiếu đến. 


CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 


54,1. Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng 2 
A. Đưa một châu cây ra ngoài sân B. Kê bàn học cạnh cửa số cho sáng. 


phơi cho đỡ cớm. ..... 
Ð. Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin Mặt 
C. Phơi thớc ngoài sân khi trời nắng to. Trời của máy tính để nó hoạt động. 


Só,2. Hay ghép mỗi câu a), b), c), đ) với một câu thích hợp 1, 2, 3, 4. 


4) Ảnh sáng chiếu vào màng lưới của 1. Ở đây ta thấy đồng thời xảy ra tác 
mắt sẽ gây ra cảm giác sáng. dụng sinh học và tác dung nhiệt của 
b) Ánh sáng Mặt Trời làm cho nước — ảnh sáng. 

biển, hỏ, ao, sòng ngòi... bay hơi lên 2. Ö đây không thể tách riêng tác 
cao tạo thành mây. dụng quang điện với tác dụng nhiệt 
c) Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào bộpín — của ánh sáng được. 

lắp trên các vệ tinh vừa làm cho bộ pin 
phát điện, vừa làm nớng bộ pm. 
d) Ánh sáng Mãt Trời chiếu vào lá 
cây đồng thời gây ra quá trình quang 
hợp và quá trình bay hơi nước. 


3. Đó là tác dụng sinh học của ánh 
sáng. 


4. Điều này cho thấy vai trò quan 
trọng của tác dụng nhiệt của ánh 
sáng. 


Sá.3., Háy giải thích tại sao bình chứa xăng, dầu trên các xe ôtô hay các toa tau 
chở dâu phải sơn các màu sáng như màu nhủ bạc, màu trắng, màu vàng... 


5ó.4. Ta đã sử dụng những tác dụng nào của ánh sáng trong những công việc sau đây ? 
a) Phơi lạc ra nắng cho đỡ mốc. 
b) Mỡ cho tivi hoạt động bảng cái điều khiển từ xa. 


Biết rằng khi bấm cái điều khiên thì nó phát ra ánh sáng hồng ngoại mà mắt ta 
không nhìn thấy được. Ánh sáng này tác dụng vào bộ phận thu của tivi làm cho 
tiví hoat động. 


€) Ở một số bệnh viện, người ta đùng tia tử ngoai đề điệt trùng ở các hành lang. 
Tia tử ngoại là một loại ánh sáng không gây ra cảm giác sáng. 


8b.BT VẬT LÍ 8-A 115 - 


5á.5. Ánh sáng Mat Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì ? 
. Tác dụng nhiệt và tác dung sinh học. 

Tác dụng nhiệt và tác dung quang điện. 

Tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. 


ĐO mg 


Chỉ gây ra tác dụng nhiệt. 


Sế.ế. Ánh sáng chiếu vào bô pin Mát Trời lắp trên một máy tính bỏ túi sẽ gây ra 
những tác dụng gì ? 


A. Chỉ gây ra tác dụng nhiệt. 

B. Chí gây ra tác dụng quang điện. 

C. Gây ra đỏng thời tác dụng quang điện và tác dụng nhiệt. 
D. Không gây ra tác dụng nào cá. 


5ó.7. Trong việc sưởi nắng của người già và việc tắm nắng của trẻ em, người ta đa 
sử dụng những tác dụng gì của ánh nắng Mặt Trời ? 


A. Đối với cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng nhiệt. 
B. Đối với cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng sinh học. 


C. Đối với người già thì sử dụng tác dụng nhiệt, còn đối với trẻ em thì sử dụng 
tác dụng sinh học. 


D. Đối với người già thì sử dụng tác dụng sinh học, còn đối với (rẻ em thì sử 
dụng tác dụng nhiệt. 


Số.8. Trong tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện của ánh sáng thì có những sự 


biến đồi năng lượng nào ? 
tác dụng quang điện 
Quang năng thành nhiệt năng. 
Nhiệt năng thành quang năng. 


116 8b.BT VẬT LÍ 8-8 


Sự biến đối năng lượng trong 
tác dụng nhiệt 


chỉnh có nội dung đúng. 


a) Khi ánh sáng Maát Trời chiếu vào 
mội vật thì nó sẽ làm nóng vật đó lén. 
Đó là 


b) Trong việc chữa bệnh cời xương, 
người ta cho trẻ em ngồi dưới ánh 
sáng của đèn thuỷ ngân. Ánh sáng 
này sẻ kích thích quá trình hấp thụ 
canxi của xương. Đó là 


c) Khi phơi pin quang điện ra ánh 
sáng thì sẽ xuất hiện dòng điện chay 


trong mạch điên của pin. Đó là 


đ) Tác dụng nhiệt luôn luôn đi kèm 


Số.9. Hay phép mỏi phần a), b), c), đ) với một phán 1, 2, 3, 4 đề thanh câu hoàn 


1. tác dụng sinh học của ánh sáng 
đèn thuy ngân. 


2. tác dụng quang điên của ánh sáng. 


3. với các tác dụng khác của ánh 
sáng. Chẳng hạn như, khi chiếu ánh 
sáng vào pin quang điện, ta thấy 
xuất hiện dòng điện đồng thời pin 
củng bị nóng lên một chút. 


4. tác dụng nhiệt của ánh sáng Mạt 
Trời. 


Sé.IO. Hay ghép mối phán a), b), c), đ) với một phản 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn 


chỉnh có nội dung đúng. 


a) Trong các tác dụng của ánh sáng 
thì ` 


b) Trong tác dụng nhiệt của ánh sáng 
thì quang nãng được 


©) Trong tác dụng sinh học của ánh 
sáng thì quang năng được 


đ) Trong tác dụng quang điên của ánh 
sáng thì quang nàng được 


1. biến thành năng lượng cân thiết 
cho các quá trình biến đổi trong thực 
vật và động vật. : 


2. biến thành điện năng. 


3. quang nàng được biến thành các 
dạng năng lượng khác. 


4. biến thành nhiệt năng, 


là 


_5é.IÍ. Trò chơi ô chừ thứ nhất 


Hàng 1. Thấu kính có khả năng cho ảnh thật của ngọn nến. 

Hàng 2. Dụng cụ dùng để quan sát các vật nhỏ. 

Hàng 3. Điểm trên thấu kính mà tia sáng qua đó sẽ truyền thẳng. 
Hàng 4. Thấu kính chỉ có thể tạo ảnh ảo của một ngọn nến. 

Hàng 5. Dụng cụ dùng đề ghi hình. 

Hàng 6. Phần tia sáng ở trong Ý khi truyền từ không khí vào nước. 


Hàng 7. Điểm trên trục chính mà chùm tia song song với trục chính, sau khi qua 
thấu kính sẽ hội tụ tại đó. 


Hàng 8. Mát không nhìn được các vật ở xa. 


Hàng 9. Bộ phận quan trọng nhất của các máy ảnh. 


__ Hàng 10. Đại lượng đặc trưng quan trọng của một kính lúp. 


_118 


Cột dọc sắm màu : Một dụng cụ quang học giúp ta nhìn được cả các vi khuẩn. 


5é.12. Trò chơi ô chữ thứ hai 


Hàng 1. Thứ ánh sáng khi trộn với hai ánh sáng lục và lam sẻ cho ánh sáng trắng. 
Hàng 2. Tên gọi khác của năng lượng ánh sáng. 

Hàng 3. Ánh sáng được tạo ra khi trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng lục. 

Hàng 4. Tác dụng lên các sinh vật của ánh sáng. 

Hàng 5. Ánh sáng do Mặt Trời, đèn ô tô, đèn ống... phát ra. 

Hàng 6. Tác dụng làm nóng các vật của ánh sáng. 

Hàng 7. Tác dụng điện của ánh sáng. 

Hàng 8. Màu của vật có khả năng tán xạ tốt mọi ánh sáng màu. 

Hàng 9. Sự tách một điờm sáng thành các chùm sáng màu khác nhau. 


Hàng 10. Màu của vật không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào. 
Cột dọc sâm màu : Một thứ ánh sáng màu. 


119 


120 


NĂNG LƯỢNG 


VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG | 


359.1. Ta nhận biết trực tiếp được một vật có 
nhiệt năng khi vật đó có khả năng nào ? 
A. Làm tăng thể tích vất khác. 
B. Làm nóng một vật khác. 


C. Sinh ra lực đầy làm vật khác 
chuyển động. 


D. Nồi được trên mặt nước. 


59,2. Trong các dụng cụ tiêu thụ điện 
năng, điện năng được biến đổi 
thành dạng năng lượng nào để có 
thể sử dụng trưc tiếp ? Cho ví dụ. 


59.4. Trong chu trình biến đối của 
nước biển (từ nước thành hơi, 
thành mưa trên nguồn, thành nước 
chảy trên suối, sỏng vẻ biển) có 
kèm theo sư biến đổi của năng 
lượng từ đang nào sang dang nào 2 

59.4. Con người muốn hoạt động (đi lại, 
giừ ấm cơ thể...) cần phải có năng 
lượng. Năng lượng đó do đâu mà có 
và đà được biến đồi từ dạng nào 
sang dang nào ? 

59.5. Nhin bằng mát thường ta thấy vât 
có cơ năng có biểu hiện gì 2 
A. Đưng yên, 

B. Chuyên động. 
€, Phát sáng. 
D. Đôi màu. 

59.á. Bàng các giác quan, căn cứ vào 
đâu mà ta nhân biết được là một vật 
có nhiệt năng 2 


ca na... 


A. Có thể kéo, đầy các vật khác. 
B. Có thể làm biến đang vật khác. 


C. Có thể làm thay đổi nhiệt độ các 
vật khác. 
D. Có thể làm thay đổi màu sắc các 
vật khác. 


59.7, Trong nồi cơm điện, năng lượng 
nao đã được biến đổi thành nhiệt 
năng ? 

A. Cơ năng. 
B. Điện năng. 
©. Hoá năng. 
D. Quang năng. 
52.8. Trong nói nước sôi đang bốc hơi, 


năng lượng được biến đổi từ dang 
nào sang dạng nào 2 


A. Đông năng thành thế nàng. 
B. Nhiệt năng thành cơ năng. 
€. Nhiệt năng thành hoá năng. 
D. Hoá năng thành cơ năng. 

59.9. Hiện tương nào đưới đây đi kèm 
theo sự biến đối từ cơ náng thành 
điện năng 2 
A. Núm đinamô quay, đen bật sáng. 
B. Tốc đô của vật tăng, giảm. 
€. Vật đối màu khi bị cọ xát. 

D. Vật nóng lên khi bị co xát, 


121 


BÀI ó0 
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG | 


éO.1. Trong nhà máy thuỷ điện có một tuabin. Khi tuabin này quay làm cho rôto của 
máy phát điện quay theo, cung cấp cho ta năng lượng điện. Tuabin này quay 
liên tục nhờ nước ở hồ chứa mà ta không mất công bơm lên. Phải chăng tuabin 
này là một động cơ vĩnh cửu ? Vì sao ? \ 

éóO.2. Một cái búa máy rơi từ độ cao h xuống, đập vào đầu một cái cọc sắt ở dưới đất. 
Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng, hãy dự đoán xem búa đập vào cọc sẻ 
có những dạng năng lượng nào xuất hiện và có hiện tượng gì xảy ra kèm theo ? 


éóO.5. Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống nén đất cứng và bị nảy lên. 
Sau mỏi lần nảy lên, độ cao giảm dán, nghĩa là cơ năng giảm dắn. Điều đó có 
trái với định luật bảo toàn năng lượng không ? Tại sao ? Hãy dự đoán xem còn 
có hiện tượng gì nữa xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng bị nảy lên và rơi 
xuống. 


éO.4. Hình 60.1 vẻ sơ đó thiết kế một 
động cơ vinh cửu chạy bằng lực đầy 
Ác-si-mét, Tác giả bản thiết kế lập 
luận như sau. Số quả nặng ở hai bên 
đây treo bằng nhau. Một số quả ở bên 
phải được nhúng trong một thùng 
nước. Lực đấy Ác-si-mét luôn luôn 
tồn tại đầy những quả đó lên cao làm 
cho toàn bộ hệ thống chuyển động mà 
không cần cung cấp năng lượng cho 
thiết bị. Thiết bị trên có thể hoạt động 
như tác giả của nó dự đoán không ? 
Tại sao 2 


Hãy chỉ ra chỗ sai trong lập luận củ 


Hình 60. 1 
tác giả bản thiết kế. : 


122 


áO.5, Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng ? 
A. Bếp nguội đi khi tắt lừa. 
B. Xe dừng lại khi tắt máy. 
C. Bàn là nguội đi khi tắt điện. 


D. Không có hiện tượng nào. 


éO.ố. Trong máy phát điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ 
năng cung cấp cho máy. Vì sao 2 


A. Vì I đơn vị điện năng lớn hơn Í đơn vị cơ năng. ' 
B. Vì một phần cơ năng đã biến thành dang năng lượng khác ngoài điện năng. 
C. VI một phần cơ năng đã tự biến mất. 


D. Vì chất lượng điện nàng cao hơn chất lượng cơ năng. ˆ 


éO. 7. Trong các quá trình biến đồi từ đông năng sang thế nảng và ngược lại, 
điều gì luôn xảy ra với cơ năng 2 


A, Luôn được bảo toàn. 

B. Luôn tăng thêm. 

€. Luôn bị hao hụt. 

D. Khi thì tăng, khi thì giảm, 


éO. 8. Trong các máy móc làm biến đồi năng lượng từ dang này sang đang khác, 
năng lượng hữu ích thụ được cuối cùng luôn ít hơn năng lượng ban đảu 
cung cấp cho máy. Điều đỏ có trái với định luật bảo toàn năng lượng không 2 
Tại sao 2 


123 


SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG - NHIỆT ĐIỆN VÀ THUỶ ĐIỆN. 


ð[.l. Trong nhà máy nhiệt điện và nhà ál.5. Trong nhà máy nhiệt điện và thuỷ 


máy thuỷ điện đếu có bộ phận 
chính đế thực hiện việc biến đổi 
một đạng nàng lương khác thành 
điên nàng. Hãy chi ra bộ phận đó 
và cho biết năng lượng nào đà 
được biến đối thành điện năng qua 
bộ phận này 2 


ố1.2. Hãy chỉ ra một máy phát điện chay 


bằng năng lượng của chất đốt mà 
em thường thấy hàng ngày và chi ra 
qua trình biến đôi năng lượng xảy ra 
như thế nào trong máy đó. 


ếl.3. Xét về phương diện tránh ô nhiềm 


môi trường thì nhà máy nhiệt điện 
hay nhà máy thuy điện có lợi hơn 2 
Vị sao 2 


61.4. Vì sao ở nhà máy thuỷ điến lai cần 


124 


phai xây hồ chứa nước ở trên vùng 
núi cao 2? 


A,. Đé chưa được nhiều nươc mưa. 


B. Đê nước có thế năng lơn, chuyên 
hoá thành điện năng thì lơi hơn. 


€. Đế có nhiều nước làm mat máy. 


D. Đ£ tránh lu lụt do xây nhà máy. 


điện đều có một bộ phận giống nhau 
là tuabin, Vậy tuabrt có nhiệm vụ 
gì ? 

A. Biến đối cơ năng thành điện 
năng. 

B. Đưa nước hoäc hơi nước vào máy 
phát điện, 

C. Tích luy điện năng được tạo ra. 
Ð. Biên đối cơ năng của nước thành 
cơ năng của rôto máy phat điện. 


ếl.ố, Trong nhà máy nhiệt điện và nhà 


máy thuỷ điện, năng lương được 
biến đôi theo nhiều giai đoan, dang 
năng lương cuối cùng trước khi 
được biến đổi thành điện năng là gì 2 


A. Nhiệt năng. 
B. Hoá năng. 
€. Cơ năng. 


D. Quang năng. 


ã1.7. Trong nhà máy thuỷ điện. thể năng 


của nước trong hỏ chứa được biến 
đối thanh điện náng. Con người 
khỏng phải mất công bơm nước lên 
hó. Phải chăng ở đây năng lượng của 
nược đã tự sinh ra, trai với định luật 
bảo toàn năng lượng 2 


ĐIỆN GIÓ - ĐIỆN MẶT TRỜI - ĐIỆN HẠT NHÂN 


á2.l. Gió (rời tự nhiên không bao giờ hết. 
Vậy nguồn điên năng lấy từ máy 
phát điện giỏ củng không bao giờ 
can. Phải chăng ở đây năng lượng đã 
tự sinh ra ? Nều không phải thì năng 
lượng đó từ đâu mà có ? 


áó2.2. Những ngày trời năng không có 
mây, bế mặt có diện tích Ím? của 
tấm pin Mặt Trời để ngoài nắng 
nhận được một năng lượng Mai Trời 
là 1 4001 trong 1s. Hỏi cần phủ lên 
mái nhà mỏi tấm pin Mật Trời có 
điện tích tối thiểu là bao nhiêu để có 
đù điện thắp sáng hai bóng đèn có 
công suất 100W và môt máy thu 
hình có công suất 75W 2 Biết ràng 
hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%. 


62.3. Hày chỉ ra chỗ giống nhau và khác 
nhau về cấu tao và về sự biến đối 
năng lương trong nhà máy điện hạt 
nhân và nhà máy nhiệt điện. 


62.4. Hay nêu lên những ưu điểm của 
việc sử dụng điện năng so với VIỆC SỨ 
dụng trực tiêp các đạng năng lượng 
khác. 


&2.5, Trong máy phát điện gió, dạng 
năng lương nào đà được chuyến hoá 
thành điện năng 2 


A. Cơ năng. 

B. Nhiệt nàng. 
C. Hoá năng. 
D. Quang năng. 


2.6. Trong nhà máy điện hạt nhân, bô 


phân nào có nhiệm vụ giống như lö 
đốt trong nhà máy nhiệt điện 2 Đo là 
nhiêm vu gì 2 


62.7. Dòng điên do pin Maát Trời cung 


cấp có gì khac với dòng điện do máy 
phát điện øto cung cấp ? 


A. Pin Mặt Trời có công suất lớn 
hơn máy phát điện gió. 


B. Dòng điện do pịn Maát Trơi cùng 
cấp là dòng một chiều, còn đo máy 
phát điện gió cung cấp là đòng xoay 
chiều. 

ŒC. Pmn Mặt Trời cho dòng điển liên 
tục, còn máy phát điện gió cho đong 
điên đứt quãng. 

D. Dòng điện do pin Mật Trời cung 
cấp là dòng xoay chiếu con do máy 
phát điện gió cung cấp là dòng một 
chiêu biến đổi. 


ó2.8. Trong pin Mặt Trời, sư chuyên 


hoá quang năng thành điện nàng có 
đặc điểm gì khác với sư chuyên hoá 
các dạng năng lượng khác thanh 
điện năng trong các nhà máy thuỷ 
điện, nhiệt điện, điện hạt nhân 2? 


125 


ĐÁP SỐ 


BÀI Ị 
1.1. 1z tÃA. 
1.2. U=18V. 
13, — Sai Kết quả đúng là 0,2A. 
1.10. lạ lớn gấp 2,5 lần 1; (› = 2,5ï)). 
1.11. _ Phải giảm hiệu điện thế giữa hai đấu dây đi một tượng là 4V, 
BÀI 2 
22. a)l=0,4A, b) U = 10,5V. 
23. b)R=5@. 
24. a)lị=1/2Á. b) R; = 20G. 
210. a)R=A0Q. b) R = 40 ; lạ = 0,20A. 
2.11. 3}ly=0,16A. b} Rạ = 250. 
212. a)Rịạ=20Q; Rạ 5Q. b) l; =0,09A ; lạ = 0,38A. 
BÀI 4 
41. b)Uạp=3V. 
42. — a)I=1,2A. 
43. — a)I=0/4A. 
44. a)I=0/2A, b) Uạp = 4V. 
47. a)Ru=300. b)U¡ =2V; Uạ = 4V ; Ua = 6V. 
414.  a)I=0.4A. : 
bJ Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở Rạ là lớn nhất: Uạ = 2,BV. 
44B.  a)Rạ = 18Q. b) lụạ = 0,2A. 
416. Rạ=6O;Rạ= 159. 
BÀI 5 
5{. — a) Rạạ =69. b) lạ; = 0,BÁ ; lạa = 1/2 ; lạ =2À. 
82.  a)Uag=3V. b) lạg = 0.8A. 
83. — lạ; =0,72Â; lạa = 0,48A. 
5.5, 8) Ra - 20G. b} ly = 1,2À ; ÏAa =1,8A.- 
86. a)R=5Q: b)I= 2,4A ; L; = 1/2A ; lạ = lạ = 0,8A. 
511. a)Rạ=12Q. b) U =4,8V, 
.`Rạ= 189; Rụ = 3/20. 
5.18. R=3Q; Rạ = 6O (hoặc Rị = 68G ; hạ = 3Q). 
5.14. a)Rụ= 4ÔO. b) I = 0,75A ; l¡; = 0,ôA. 
BÀI á 
61. — a)Ru=400. b) R = 106. 


6.2. b)R; =5©; Rạ= 10© (hoặc R; = 10G ; Rạ = 5©). 
63. lạy=lpạ=0,25A. 
6.5.  a) Bốn cách mắc. b) Rự = 90G ; Rụo = 45G ; Rựa = 20G ; Rụy = 10G. 


126 


BÀI 7 


BÀI 8 


„ BÀI 9 


BÀI 10 


6.10. 
6.11, 
6.12. 
6.14. 


7.1. 


T12. 
143. 
T1. 
78. 
79. 
7.10. 


843. 
8.4. 
8.5", 
8.11. 
8.12. 
8.13. 


9.4, 
9.5. 
9.10, 
9.11. 


9.12. 


10.1. 
10,2, 
10.3. 
10.5. 
10.8. 
10.12. 


10.13. 
10.14. 


a) Rụ = 10. 


b) Rựy =9Q ' Rụ = 5Ó ; Rựa = 8G. 
a) lạ = 0,2 ; Í; = 0,5A. 
a} lạ = 03A H lạ = 0,1A. 


R1 
ñạ 3 

a) R = 240G. 
a) Uag = 3Uụ- 
¿= 16cm. 
R=108. 

Hạy = 0,010/m. 
ố /= 18m; 


« Chu vi của một vòng quấn dây : c = 4,71.10-?m = 4,71em. 


b) R; = 4O ; Rạ = 8. 


b) U = 75V. 


b) Uạc = 5,6V ; Ucg = 2,4V ; Uạa = 8,0V. 


b}r = 2@ (đối với mỗi đoạn dây dán dài 1m). 


b) UẠN = Uụp. 


» Số vòng dây của cuộn đây này : n = 318,5 vòng. 


Rạ = 85. 


Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là 136. 


!; = 1200m. 
R=0,%Đ. 


Dây phải có chiếu đài là 1,28m. 


Dây phải có chiều dài tổng cộng là ¡; = 21,ôm. 


R=0,85Đ. 
a) 1= 56,18m. 
a) I= 2,5m. 


« § =0,2.10-Êm¿. 


e d=0,5mm. 
R=9550. 


1= 37,5m. 

B) Umạy = 125V. 
a) Rmay = 41,99. 
b) f, = 23,786. 
8) Rụị = 120. 

+ Rgạn = 93759. 
+ Rụy= 37,50. 

« Rụy = 28,125O. 
8) !; = 913,92em, 
8) Imay = 0,3A. 


b)R~1. 
b) Uggạy = 2V. 


c} § = 1,Imm2. 


,b) luạy = 1,8A. 


o) ~ 59,4%. 
bj Rụs = 20. 


b) jy = 9,3em. 
b) lụa = 0,2A. 


127 


BÀI f1 


BÀI 12 


BÀI I5 


BÀI 14 


†28 


11.1. 
11:2. 
11.3. 
11.4, 
11.8. 
11.8. 
11.10. 
11.11. 


12.2. 
12.4. 
12.5. 
12.6. 
12.15. 


12.17. 


13.3. 
13.4. 
13.5. 
13.6. 
13.10. 
18.11. 
13.12. 
14.3. 
14.â. 
14.5. 
14.6. 


147. 
14.8. 


a) Rạ = 30. b) S = 0,28mw°. 

8) Rạ =2AQ. bị d= 0,26mm. 

bị Rạ = 15O. c)!=4.545m, 
-a) Rạ =8Q. b) Ry = 11,30. 

§; = 0,375mm°. 

a) Rụ =24Q. b) 60%. 

a) Rụ = 2A. b) /=26,18m. 


b) § = 0,287mm¿, “ 


b) I = 0,5Á. cịR= 249. 
Dây tóc của đèn có ghí 60W có độ dài dây tốc lớn hơn dây tóc của đèn có ghi 75W 
là 1,25 lần. 


a)I=2AA. b)R~9179. 
ØĐqun = 15N. 

b) Rpi ~7,5@ ; Rpa = 60 ; Rụyy = 5, 

€) #uu = 1,BW. 


a) #2... = 175W : lượn =0,795A. 
b) Upy = 94,3V ' Upạ =125/7V ; PP tmach = §5,7N. 


a) R= 24. b A = 21,ôk.. 

a) Ø= B00W. b) I = 3/6364 ; R = 60,50. 

ØÐ- TR0N. 

a) Ø?yu„ = 60kW, bì A = 7 200kW.h = 2,882 .1010/. 
€) Tpạ = 10 080đ ; Tựyụ = 5 040 000đ. 

8) 1= 8A. b) A = 16,5KWW.h; T = 16 500đ. 
a) R= 1210 ;I = 1,82A. bì A = 244W .h. 

a) Á = 156kMW.h. b) T = 186 0004. 

a} Á = 12KÑW.h = 4,32.1074. b) ØPqngen = 50W : Ø2,¿n = 28W. 
Ẵ) #2 men = 42,8 ; Ø mi = 18,AW ¡ Ø2 r2 = 24,5W., 

a) Rạ= 2,5R1. b) Ary = 103 000J = 0,081AW.h, 


c) Á;; = 504 000JJ = 0,14kW.h. 
8) Rua =229; Rhdờn = 302,59. 
€) may = 118V ; Phụ = 281W; #2 qun = 40W. 


a) LÌ = 12V; I = 1,25A. b) Ä = 54 0004 = 0,015kW.h. 
e} R = 1,440. 

äa) I = 5Â. b) R =44Đ, 

a) 2? = 1 496W. 


bì A; = 96 940 800.ƒ = 96 940,8k.J = 26,928kW.h. 


149. 2)22,=37;,;2-30, — BỊ}, -16nn;Ø2- _ 2x 
c) #,= _ #%,, 


14.10. a) Rạ; = 120 ; Rạ; = 18Q. đ) Rụ = 366 ; Apyø = 1 8000. 


BÀI 1ó-I7 


18-17.4. Dây nikêlin có điện trở là Rị = 0,4G và dày sắt có điện trở là R = 0,483 nên trong trường 
hợp này dây sắt tòa ra nhiều nhiệt lượng hơn. 

†ê-17.5. Ö = 495 000. = 118 800cal. 

16-17.6. H = 84,8%. 

16-17.11. R = 46,19. 


16-17.12. a) Ø? = 550W. b) Á = 4,125kW.h. 
€) Q = 14 850KJ, 
16-17.13. a) I = 5A. b) t = 3 054.,5s = 50 phút 55 giây. 
e)T= 33 000d. 
16-17.14. a) R - 55O ; I = 4À. h) Q =12 672k. 
c) T = 105 800đ. 
BÀI 42-434 
42-43.5. bị)h=h' ; d = d= 2t. 
BÀI 44-45 : ni 
4445.4.b)h=— ;d—=—. 
2 2 2 
BÀI 47 
473.  d-S5cm, 


Ã7.4*.  b) Khoảng 5,1em. 
47.5*. Khoảng 2cm. 


483. 0,ô4cm. 
48.4*.  Tù 2cm đén 1,9992cm (túc là giảm 0,000ôcm). 


493. 50m. 


394“. 50cm. 
50.6°.  a) $cem; 30cm. bị 36cm ; 360cm, 


51.4.  c) 10cm; 4em. 
51.5. 40cm. 
ÿ1.6*. a) b) 126cm (khoảng 1,26m). 


1298 


MỤC LỤC 


Trang 


CHƯƠNG I : ĐIỆN HỌC 


Bài Í 


Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện 
vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ........................... 4 


Bài 2 Điện trở của dây dàn — Định luật Ôm.................................. 6 
Bài 4 Đoan mạch nối LIẾp............-.. Q.0 LH. Q  Q HH nu nh hà và 9 
BÀI 5 Đoạn mạch song SONE.................QQQQQQ Q HH hờ 13 
Bài á Bài tập vàn dụng định luật Ôm...................................... lồ 
Bài 7 — Sư phụ thuốc của điện trớ vào chiếu dài dây đản ........................ 19 
Bài 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết điện đây dẫn......................... 21 
Bài ? — Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liêu làm đây đẫn...................... 24 
Bài lÖ Biến trở - Điện trở dùng trong kì thuật ............................... 27 
Bài ÍÍ — Bai tấp vân dụng địh luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn ......31 
Bài:Í2- (Công šuAtLdieñ:---.::::.¡/2740006201atreSexctsltgvl6A quà @22 v2 35 
Bài lÄ Điện năng - Công của dòng điện .................................... 38 
Bài 4+ Bài tấp vẻ công suất điện và điện năng sứ dụng .......................-. 40 
Bài lá-‡7 Định luật Jun - Len-xơ ............................................. 
Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ ............................. 42 
Bài 1? Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện ................................... 45 
CHƯƠNG II : ĐIỆN TỪ HỌC 
Bàt 2l Nam chàm vinh cửu ....................-...........cQẶ.... 48 
Bài 22 Tác dung từ của dòng điện - Từ trường.............................. .50 
Bài25- Tũ:ph6— Đường SỨC TP: cv xxx (252 6d 26 càuke G08 bó $à22104182442)0045.00 0425 32 
Bài 24 Tù trường của ống dây có dòng điện chạy qua.......................... $4 
Bài 25 Sự nhiểm từ của sắt, thép - Nam châm điện ........................... Ấ? 
Bài 2ế Ứng dụng của nam châm .......................................... 59 
BÀI 27 TựụcdiệntÙ:..::...:-..-.-:.-:....-. 423253 6ux(9lydbgffedfterdolefegfSuicbitdjsr0 61 
Bài 28 Động cơ điện môi chiều ...................................Q.. 64 
Bài 3O Bài tập vân dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái ............- 66 
Bài 5l Hiện tượng cảm ứng điện từ........................................ 69 


130 


Bài 32 Điền kiến xuất hiện dòng điện cảm ứng ............................... 7 
Bài 55 Dòng điện xoay chiếu.............................................. 73 
Bài 34. Máy phát điện xoay chiếu................. Q0 TQ nà vo 75 
Bài 35 Các tác dụng cúa dòng điện xoay chiều — 

Đo cương độ và hiệu điện thế xoay chiến .................... cuc cuc. 76 
Bài 3ó Truyền tải điện nàng đi xa...............................c...Q cu. 78 
BàI 47 My biến Thể $ s91 ác vaoeffk vscaabldsOwawxuadeve6tvabkbrErsoe 80 
CHƯƠNG lll : QUANG HỌC 
Bài 4O-4Í Hiên tượng khúc xạ ánh sáng ....................................... 

Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ.................-..... Q.2 82 
Bài 42~4ã Tháu kính hói tụ 

Anh của mội vậi tạo bởi thân kính hội tụ.............................. 87 
Bài 44-45 Thấu kính phán kì 

Anh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.,.......................... 9] 
Bài 47 Sư tạo ảnh trong máy ánh......................-- Q.2. 2n cu. 95 
Bài 48: MAI: cá x b6 20621060500 50 6x8 gv2205659 8, s0ebb 6 te tre 00a gev s3 cà 08 
Bài 4Ÿ Mắt cân và mặt lào................... Q.2 Q0 QQ n ng so 100 
Bài:SƠ- Kính TÙB: sec: ¿1 sc616251161/249 0034 selvoclel 66t cui2 4 CAI 806 034 2824 102 
Bài 5 Bài tập quang hình học............................. QC... 104 
Bài 52 Ánh sáng trắng và ánh sáng màu ................................... 107 
Bài 55~54 Sư phản tịch ánh sáng trắng 

Sư trộn các ánh sáng maU................-.... TQ Ho 109 
Bài 55 Màu sác các vật đưới ánh sáng trắng và đưới ánh sáng màu.............. 112 
Bài Số Các tác dụng của ánh sáng......................... ch. 115 
CHƯƠNG IV : SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG 
Bài 59 Năng lượng và sư chuyên hoá nàng lượng. ............................ 121 
Bài áO Định luật bảo toàn năng lượng ..................................... 122 
Bài ếÍ Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thuỷ điện ......................... 124 
Bài á2_ Điện gió - Điện Mãt Trời - Điện hại nhân ............................ 125 
ĐÔ Gà áu cuà A0 seu0,1010 0g SÊ caneoffAv2600/03 50:5 8405602480 426 i2 vi 126 


Chịu trách nhiệm xuất bản - 
Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giảm đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


Biên tập lân đấu - 
PHẠM THỊ NGỌC THẮNG 
Biên tập tái bản : 

VŨ THỊ THANH MAI 
Trình bày bìa và mình hoa : 
TẠ THANH TÙNG 
Biên tập kĩ thuật - 
NGUYÊN THỊ THANH HẢI 
Sưa bản ín - 

VŨ THỊ THANH MAI 
Chế bản : 
CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP VẬT LÍ 9 
Mã số : 2B906TI 


In 100.000 cuốn, (5T) khổ 12x24cm, tại Nhà in Hà Nội - Công ty Sách Hà Nộ:.. 
67 Phó Đức Chính - Ba Đình - Hà Nội. Số in: 01/5. Số xuất bản: 01-2011/CXB/778-1235/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng I năm 20]. 


Bảng quy định trị số điện trở theo vòng màu Ví dụ 
Vòng màu Vòng Vòng2 Vòng3 Vòng4 | 
| 


x1Q 0 Œ 
x10Q +1% l 
xi0?Q +2 EM vè 
x103Q ^ XE 
x10Q ..a 
x10°Q Am. 

x10°Q tk 


x107Q [ 
x10o | 
x01Q_ +5% 25x 10MO+1% 
tk x001@ +10%_ =250MQ+1% 


(O Œ ¬i Ơi Ơt >0) ÐĐ + © 
(© Œ ¬i Œ ƠI +> C2 6 CC 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


Fx. | ..~. 
__ SÁCH BÀI TẬP LỚP 9 


1. Bài tập Ngư văn 9 (tập một, tập hai) 
2. Bài tập Toán 9 (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật lí 9 

4. Bài tập Hoá học 9 

5. Bài tập Tiếng Anh 9 

6. Bài tập Tiếng Pháp 9 

7. Bài tập Tiếng Nga 9 


Bạn đọc cỏ thế mua sách tại : 
ø Các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương. 
s Công ty CP Đầu tư và Phát triên Giáo dục Hà Nội, 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 
s Công ty CP Đầu tư và Phát triên Giáo dục Phương Nam, 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM. 
e Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đả Nẵng. 
hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
Tại TP. Hà Nội: ˆ 187 Giảng Võ ; 232 Tây Sơn ; 23 Tràng Tiên : 
3Š Hản Thuyền ; 32E Kim Mã: 
14/3 Nguyên Khánh Toàn : 67B Cửa Băc. 
~ Tại TP. Đà Năng : 7Ñ Pasteur ; 247 Hai Phòng. 
Tại TP. Hỗ Chí Minh: 104 Mai Thị Lựu : 2A Đỉnh Tiên Hoảng. Quận l : 
240 Trần Bình Trọng : 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5. 
Tại TP. Cần Thơ : 5/5 Đường 30/4. 
~ Tại Website bán sách trực tuyển : www.sach24.vn 
Website: www.nxbgd.vn 


8ÏÌ034994 llÌÌ LÙ) 


Giá: 8.200đ 


